Bổn Sự Kinh 





Thích Như Điền 
dịch 


Bồn Sự Kinh 


Phật lịch 2547 
Dương lịch 2003 


Thích Như Điển dịch 





Bổn Sự Kinh 








Thích Như Điển dịch 





Bổn Sự Kinh 5 





Bốn sự kinh 


Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển T7 thuộc Kinh tập quyển 
thứ 14, từ trang 662 đến trang 699, tổng cộng 37 trang, thuộc kinh thứ 
tự số 765 do Ngài Huyễn Trang dịch sang Hán văn đời nhà Đường. 

Thích Như Điển dịch ra tiếng Việt tại Anh quốc, dưới thời Nữ 
hoàng Elisabeth, tại địa phương WWymondham, từ ngày 22 tháng 7 đến 
ngày 3] tháng 7 năm 2002. Và phân còn lại dịch tại chùa Viên Giác - 

Đức quốc, từ ngày 6 đến ngày 23 tháng 8 năm 2002. 


te‡š# œ5 


Quyền thứ nhật - 
Phâm Pháp thứ nhât 
Phần Một 


Ta nghe từ Đức Thế Tôn rằng: Tỳ Kheo nên biết - khi ta quán 
sát thế gian, không có pháp nào sai biệt, làm chướng ngại cho 
chúng sanh, bị trôi lăn trong vòng sanh tử, như lớp vô minh, cho 
nên tất cả chúng sanh bị cái màn vô minh nó làm chướng ngại 
ngăn che tất cả, rồi cứ sanh tử tử sanh triền miên như vậy. Cho 
nên phải biết; nên học như thế. Ta vì sao tu hành được phát sinh 
trí tuệ, phá được vô minh, xa rời sự bó buộc của ái nhiễm. Nầy 
các Tỳ Kheo! Phải biết thế này. Lúc ấy Đức Thế Tôn nhiếp tâm 
vào nghĩa này mà nói kệ rằng : 


Chắng có một pháp nào Ta đây nay đến đi 

Không chướng ngại chúng Lên cao hoặc xuống thấp 
sanh Nếu phá được vô minh 

BỊ rơi vào sanh tử Giải thoát lưới tham ái 
Như vô minh che lấp Chăng rơi vào sanh tử 

Vô minh tối tăm lớn Không gây ra nguyên nhân. 


Do lưu chuyền dài lâu 


6 Thích Như Điển dịch 





Ta đã nghe được từ Đức Phật nói rằng: Các Tỳ Kheo nên biết 
khi ta xem thế gian, chăng có pháp nào mà không trói buộc 
chúng sanh, làm cho chúng sanh bị lưu chuyên trong sanh tử dài 
lâu, giống như tham ái nối kết lại. Vì sao vậy ? Chúng sanh 
trong thế gian, do dây tham ái nối kết chẳng chịt, cho nên phải 
bị lưu chuyên trong đường sanh tử dài lâu. Cho nên phải biết 
quán sát như thế. Ta đã phải tu hành như thế nào để có được con 
dao trí tuệ nhằm đoạn trừ sự nối kết tham ái kia, để phá đi những 
mờ ám ? Nầy các Tỳ Kheo! Phải nên biết rằng: Lúc ấy Đức Thế 
Tôn chú tâm vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Chăng có một pháp nào Làm cho đến hoặc đi 
Không trói buộc chúng sanh Sinh cao hay đọa thấp 
Sanh vào vòng sanh tử Muốn đoạn tham ái nầy 
Như tham ái trói buộc Phá trừ màn vô minh 

Dây tham ái chằng chịt Chăng rơi vào sanh tử 

Do vậy sanh tử dài Nên không nhơn sinh ra. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy: Các Tỳ Kheo 
phải nên biết! Nếu có một hữu tình trong một kiếp số lưu 
chuyền sanh tử, do tham thân nầy, giả sử thường hay chứa nhóm 
các điều sai quấy. Sự chứa nhóm ấy cao dần giống như núi lý 
Bồ La tại thành Vương Xá, huống nữa là chúng hữu tình, chẳng 
đầu không cuối, bị lưu chuyển sanh tử mãi mãi như thế, do yêu 
thân này, làm sao tính được. Cho nên phải biết! Các Tỳ Kheo 
phải biết ta nói về loài có tình nầy không hiểu về tứ thánh đề, 
cũng chẳng quán sát bên trong, cũng chăng thông suốt, chẳng 
phân biệt; nên mãi mãi bị lưu chuyền trong vòng sanh tử, thọ 
lãnh nhiều thân khác nhau. Cho nên phải biết, phải hiểu như 
vậy. Ta đã nói về tứ thánh đế như thế nào, hãy quán chiếu như 
thê để biết. Nếu nay quán chiếu rồi, sẽ đi đến chỗ cứu cánh. Nầy 
các Tỳ Kheo! Hãy học như thế. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn, sâu 
nhiếp nghĩa này, liền nói kệ rằng : 


Bổn Sự Kinh bị 





Loài hữu tình mỗi kiếp Lại chẳng tu diệu trí 

Thọ thân nhiều chăng dứt Chăng quán bồn chân lý 
Chất chồng dần dần cao Cho nên khổ không dừng 
Như núi Tỳ Bồ La Khổ nhân và khổ quả 
Chăng có đầu có sau Hay diệt nguyên nhân khổ 
Lưu chuyên trong sanh tử Tám phần của Thánh Đề 
Nên thọ nhiều thân hình Đây Bồ Đặc Già La (*) 
Không thể tính đếm được Đến bảy lần lưu chuyên 
Thọ lãnh nhiều nỗi khổ Kết thành nhiều mắc xích 
Do chẳng gần Thánh Đề Chưa dứt các nỗi khô. 


(*)  Pugala còn gọi là Phú Đặc Ca La nghĩa là người bỏ thân trời 
nhập vào thân người và bỏ thân người đi vào thân súc sanh 


Ta nghe từ Đức Thế Tôn như thế này. Các Tỳ Kheo nên biết! 
Ta lấy Phật nhãn quán chiếu thế gian, tất cả là kết quả của 
nghiệp, đều do tâm ý tạo thành. Tất cả các loại hữu tình, đều do 
tâm ý sai khiến, làm các việc làm, đi vào các đường, thân hoại 
mệnh chung, như bỏ gánh nặng, sanh vào địa ngục. Vì sao như 
thế ? Những chúng hữu tình kia, tâm ý bị ô nhiễm. Do nguyên 
nhân nầy, thân hoại mệnh chung, đọa vào ác thú. Lúc ấy Đức 
Thế Tôn, sâu vào nghĩa này, liền nói bài kệ : 


Mỗi loại của hữu tình Tất đọa vào ác thú 

Tâm ý khởi nhiễm ô Sanh vào trong địa ngục 
Ta nay nói cho biết Nên biết người ác ấy 
Tùy theo nơi mà sanh Do tâm ý nhiễm ô 

Thân kia khi mệnh chung Nhơn vì nhiễm ô nầy 
Như bỏ một gánh nặng Mà rơi vào địa ngục. 


Ta từ Đức Thế Tôn nghe rằng : Này các Ty Kheo! 'Ta dùng 
Phật nhãn quán chiếu thế gian, tất cả quả nghiệp, đều duyên vào 
tâm ý. Mỗi loại hữu tình, do tâm ý sai khiến, làm những việc 
làm, đi vào các đường, thân hoại mạng chung, như bỏ gánh 
nặng, lên các đường lành, sanh vào chư thiên. Tại vì sao vậy ? 


8 Thích Như Điển dịch 





Các loài hữu tình kia vì tâm ý thanh tịnh. Do nguyên nhân này, 
thân hoại mạng chung, sanh vào đường lành, sanh vào thiên 
giới. Lúc bây giờ Đức Thê Tôn, sâu vào nghĩa nây mà nói kệ 
răng : 


Mỗi loại trong hữu tình Tức vào các đường lành 
Tâm ý khởi thanh tịnh Sanh vào nơi thiên giới 

Ta nay vì các ngươi Nên biết kẻ lành này 

Giảng rõ việc sanh nầy Do tâm ý thanh tịnh 

Thân kia khi mệnh chung Nguyên nhơn thanh tịnh nầy 
Như bỏ đi gánh nặng Nên sanh vào thiên giới. 


Ta nghe từ Đức Thế Tôn nói như thế nầy : Các Tỳ Kheo nên 
biết! Tất cả các loài hữu tình đều do nghiệp lực. Nghiệp như 
người bạn, nghiệp sanh vào nhà, nghiệp làm quyến thuộc, 
nghiệp làm chỗ tựa, nghiệp hay phân định. Tất cả các loài hữu 
tình, trên dưới hết thảy, tất cả như thế phải nên biết rằng : Các 
nghiệp là tánh, các nghiệp là nhân duyên, các nghiệp nhiều loại, 
các nghiệp sai khác, các nghiệp hết sạch, các nghiệp diệt rồi, 
làm chỗ nhơn duyên. Tỳ Kheo nên biết! Như ta đã nói, hãy cố 
lắng nghe, hiểu như thê nào về nghiệp và tự tánh của nghiệp. 
Hoặc là nghiệp riêng hay là nghiệp dĩ, như thế phải biết là 
nghiệp tự tánh. Khi biết là tự tánh của nghiệp rồi, vì sao phải 
biết cái nghiệp do nhân duyên tạo nên ? Vì các tham ái gây ra; 
nên tạo thành những nhân duyên vậy. Phải nên biết rằng tự tánh 
của các nghiệp đều do nhân duyên mà tạo ra vậy. Làm sao để 
biết những loại nghiệp ? Các loại nghiệp nghĩa là do tạo tác thân 
đọa vào địa ngục có nhiều loại khác nhau. Có loại do nghiệp 
sanh vào bàng sanh. Có loại do nghiệp sanh vào ngạ quỷ. Có 
loại do nghiệp sanh vào A Tu La. Có loại do nghiệp sanh lên 
làm người. Có loại làm chư thiên. Như thế phải biết nghiệp có 
nhiều loại như vậy. Phải nên biết về tự tánh của các nghiệp. Biết 
được nhân duyên của các loại nghiệp rồi, làm sao có thể biết 
được sự sai biệt của các nghiệp ? Nghiệp dị thục có nghĩa là đời 


Bổn Sự Kinh 9 





nầy tạo tác các nghiệp rồi sanh lại đời này, hay cảm các loại, 
hoặc sanh đời khác. Như thế nên biết là nghiệp sai khác. Nghĩa 
là đều do tự tánh của nghiệp, các nhân duyên của nghiệp, các 
phẩm loại của nghiệp và các sai khác của nghiệp. 


Làm sao để biết các nghiệp tận diệt ? Nghĩa là các ái diệt rồi, 
các nghiệp sẽ diệt. Như thế nên biết là nghiệp tận diệt. Phải biết 
rằng các nghiệp đều do tự tánh, đều do nhân duyên, đều do 
phẩm loại, đều do sự sai khác mà tận diệt vậy. Thế nào là nhân 
duyên của nghiệp làm vật của riêng ? Kẻ mà có nhân duyên vào 
con đường đạo, có nghĩa là trong Bát Chánh Đạo có đầy đủ. Đó 
là: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mệnh, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Như vậy nên 
biết đây là những nhân duyên tạo nên con đường cao cả. Các Tỳ 
Kheo nên biết! Cùng các Sa Môn hoặc các Bà La Môn, nếu hay 
hiểu biết các tự tánh của nghiệp hoặc nhân duyên các nghiệp, 
hoặc các loại nghiệp, hoặc sự sai biệt của nghiệp, hoặc sự tận 
diệt của nghiệp, hoặc con đường tận diệt, hoặc nhân duyên cốt 
cán, tức hay tin vào pháp Tỳ Nại Da (Vinaya, nghĩa là luật, giới 
luật) của ta. Nếu hay tin vào giới luật của ta, tức hay nhập vào 
pháp giới của giới luật. Nếu hay nhập vào giới luật của ta, tức 
hay đạt thành pháp giới luật, tu hành phạm hạnh, tức hay cứu 
cánh, làm hết các nghiệp. Vì sao vậy ? Nầy các Sa Môn! các Bà 
La Môn! Phải biết tự tánh của các nghiệp nầy, các nghiệp nhơn 
duyên, các loại nghiệp, các nghiệp sai khác, các nghiệp tận diệt, 
các nghiệp lành, các nghiệp căn bản rồi. Tức các nghiệp này, xa 
rời ác thú, cứu cánh giải thoát, được thiện giải thoát, tức thiện 
giải thoát, tức hay độc lập, tức được phép lành, tức đủ phép 
lành. Thân kia chết đi như pháp này tất cả khó tạo thành. Lúc ây 
Đức Thế Tôn, sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Thế gian các hữu tình Nghiệp giống như người bạn 
Ở trước hay ở sau Nghiệp làm chỗ phát sanh 
Tất cả đều do nghiệp Nghiệp làm kẻ quyên thuộc 


10 Thích Như Điển dịch 





Nghiệp làm chỗ nương tựa Như thế mà thọ nghiệp 
Nghiệp hay chia ba loại Nếu hay y lời Phật 

Tùy nghiệp mà sanh ra Chánh tín để xuất gia 

Bắt định như bánh xe Các ngu sĩ loại ấy 

Hoặc ở trong trời người Chăng Thầy được khai mở 
Hoặc ở nơi bốn đường Tên là làm việc lành 

Thế gian các hữu tình Chăng ngu mà chánh pháp 
Đều do nghiệp lực chuyển Cho nên các Tỳ Kheo 
Chăng tiền của vợ con Siêng năng chớ buông lung 
Tùy nơi sanh hoặc chết Phải biết răng các nghiệp 
Khi đến lúc lâm chung Liên tục đề tu hành 

Tất cả đều phải bỏ Tự tánh nghiệp dứt rồi 

Tùy theo nghiệp mà sanh Ngay cả nghiệp nhơn duyên 
Tất cả đều do nghiệp Tu tám phân Thánh Đạo 

Vị lai các hữu tình Khó liền được viên mãn. 


Ta từ Đức Thế Tôn nghe như thế này : Này các Tỳ Kheol 
Hãy nên biết rằng thế gian có các việc ác,chẳng có pháp lành. 
Lúc mới sanh ra những việc không lành, những loại không lành, 
tất cả đều do ý ý dẫn đầu, cho nên ý sanh khởi vậy. Các thiện pháp 
chăng lành sanh theo sau đó. Lúc â ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa 
nầy mà nói kệ rằng : 


Các bất thiện pháp sanh Ý bị ý sai khiến 

Vì nguyên do cảm thọ Do ý bị nhiễm ô 

Do ý làm đầu đề Cho nên nói có làm 

Cùng phiền não sanh ra Khổ theo đây mà sanh 

Ý dẫn đầu như vậy Như bánh nhân đây lăn. 


Ta từ Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Trong thế gian có pháp sáng trong đẹp đẽ, khi mới sinh ra 
có bạch tịnh thiện pháp, sau đó sanh tiếp. Lúc ấy Đức Phật sâu 
vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Bổn Sự Kinh 11 





Các thiện pháp khi sanh Ý khiến ý sai sử 

Bởi vì hay cảm lạc Do ý có thanh tịnh 

Do ý chí dẫn đầu Lại hay nói về hành 

Cùng thiện pháp sanh ra Vui từ đó mà sanh 

Ý là pháp đi đầu Như ảnh theo hình vậy. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Thế gian có pháp khi khởi sanh ra cùng các chúng sanh 
khác, chăng làm lợi ích, thọ những khổ lớn. Thế nào là một pháp 
3 Đó là việc phá Tăng. Cho nên các Tỳ Kheo nên biết! Nếu phá 
hoại Tăng, tất cả mỌI người lẫn đến tranh luận, hoặc hay nói lén, 
hoặc hay lăng mạ, hoặc hay tìm tòi, hoặc hay thêm bớt, hoặc hay 
giận hờn, hoặc hay não xúc, hoặc hay tức giận, hoặc hay phỉ 
báng, hoặc hay rúng rấy thì lúc ấy tất cả thế gian đều là những 
người chưa có lòng tin; nên không sinh kính tín. Đã không tin 
rồi, lại chăng kính trọng. Các Tỳ Kheo nên biết! Như thế đó có 
tên là một pháp. Lúc phát sanh ra cùng các chúng sanh, làm điều 
chẳng lợi ích, chăng an lạc, dẫn các thế gian trời người và đại 
chúng làm những việc chăng có ý nghĩa, thọ các quả khổ. Lúc 
ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng : 


Thế gian sinh một pháp Kẻ phá Tăng hay khổ 

Hay sinh nhiều tội ác Phá Tăng hay bị khổ 

Nếu mà phá hoại Tăng Tăng hòa hợp bị hoại 

Kẻ ngu sĩ tùy hỷ Qua nhiều kiếp vô gián. 


Ta từ Đức Thế Tôn có nghe được rằng: Các Tỳ Kheo nên 
biết! Thế gian có một pháp sau khi sanh ra cùng với tất cả chúng 
sanh. Vì lợi ích của chúng sanh, vì sự an lạc của chúng sanh, dẫn 
các thế gian, trời người đại chúng, làm lợi ích lớn, tạo quả an 
lạc. Những gì là một pháp ? Đó là Tăng hòa hợp. Cho nên các 
Tỳ Kheo nên biết! Nếu Tăng hòa hợp, tất cả đại chúng chăng có 
tranh luận, chẳng có nói lén, chăng hay lăng mạ, chăng hay tìm 
tòi, chăng hay thêm bớt, chẳng hay giận hờn, chăng hay xúc 


12 Thích Như Điển dịch 





não, chăng hay tức giận, chăng hay phi báng, chẳng hay rúng 
rây thì lúc ấy tất cả thế gian kẻ chưa tin sẽ phát lòng tin. Sau khi 
tin rồi lại thêm kính tin. Các Tỳ Kheo nên biết! Như thế có tên là 
một pháp trong đời. Khi sanh ra rồi cùng các chúng sanh vì 
nhiều lợi ích, vì nhiều an lạc, dẫn các thế gian, trời người, đại 
chúng làm lợi ích lớn, thọ quả an lạc. Lúc ây Đức Thế Tôn sâu 
vào nghĩa này mà nói kệ rằng : 


Thế gian một pháp sanh Hay hòa hợp Tăng vui 
Hay sinh một lượng phước Hòa hợp mọi người vui 
Bởi vì Tăng hòa hợp Ta chăng phá hòa hợp 

Kẻ trí huệ tùy hỷ Nhiều kiếp sinh thêm vui. 


Ta từ Đức Thế Tôn nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên biết! 
Thế gian hữu tình, lúc kết lúc không, trừ sự kết chặt, tất cả đều 
dứt. Sao gọi là kết thành một? Đó là ngã mạn. Vì sao thế? Do 
các sự kết lại với những điều li chi, tất cả đều do ngã mạn làm 
sốc. Từ ngã mạn sanh ra, ngã mạn sẽ lớn dần. Cho nên khi ngã 
mạn kết lại hay lìa nhau, trừ tất cả kết, đều cũng đoạn theo. Dụ 
như thế gian khi đứng giữa quan sát giống như tòa nhà, chia ra 
chỗ này chỗ nọ. Nếu ở giữa thấp cùng lại mất theo. Ngã mạn 
như thế, nối kết vào nhau. Nếu đoạn ngã mạn chúng lại diệt 
theo. Nếu các Tỳ Kheo khi đoạn ngã mạn rồi, phải biết rằng 
cũng đã đoạn được sự kết nỗi. Nếu các Tỳ Kheo khi đoạn sự nối 
kết rồi phải biết rằng hết sự khổ sở, nên tu chánh trí, tâm thiện 
giải thoát, huệ thiện giải thoát, không còn sau nữa. Lúc ây Đức 
Phật sâu vào nghĩa nây mà nói kệ răng : 


Như ở giữa ngôi nhà Khi ngã mạn đã dứt 
Tất cả chỗ nương tựa Các kết cũng phải mắt 
Ở giữa. nếu xuống sâu Ty Kheo đoạn ngã mạn 
Trừ phần không đọa lạc Trừ kết phải tùy mắt 
Như vậy ngã mạn kết Trừ kết và đoạn rồi 


Chúng kết và nương nhau Tức chứng hết sự khổ 


Bổn Sự Kinh 13 





Liền được chỗ không khổ Tâm huệ thiện giải thoát 
Tên là tu chánh trí Sau đó chăng có gì. 

Ta từ Đức Thế Tôn nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên biết! 
Trong đời có một pháp, nếu tu theo phép lành, tu nhiều việc 
lành, nhiếp trì 2 phần làm cho viên mãn, sẽ hiện lợi lạc làm cho 
viên mãn. Cho đến về sau cũng được lợi lạc viên mãn hay thành 
pháp chánh, lợi ích an lạc. Hay thành pháp sau, lợi ích an lạc, 
hay thành cho bây giờ và vị lai sự lợi ích an lạc. Thế nào là một 
pháp ? Nghĩa là tu theo các thiện pháp, tu chẳng buông lung, vì 
vậy cho nên, nếu có kẻ trong khi tu hành thiện pháp mà chăng 
phóng dật, hay tu phép lành, tu tập phép lành, lại hay nhiếp trì 
hai loại lợi lạc làm cho đến được chỗ viên mãn. Nói rộng ra cho 
đến hay thành hiện tại vị lai sự lợi ích an lạc. Đó tên là một 
pháp. Nếu tu phép lành hay tu các pháp, nhiếp trì 2 việc. Nói 
rộng cho đến hay thành, hiện tại vị lai lợi ích an lạc. Lúc ấy Đức 
Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Được nghe bởi nhiều người Là pháp nay cùng sau 

Hay bỏ sự tham tiền Bây giờ đến viên mãn 
Khuyên tu chẳng buông lung Các việc lành hay thành 
Chứng thường lạc Niết Bàn Giờ và sau đều lợi 

Người trí chăng phóng dật Trước sau thành hiền thánh 
Hay gìn giữ hai điều Tất cả xưng người trí. 


Sâu vào kinh trước Uân Đà Nam đã viết : 


Che đậy tâm nhiều kiếp Phá Tăng và hòa Tăng 
Nghiệp và ý đi trước Lìa khinh chăng phóng dật. 


Ta từ Đức Thế Tôn nghe được như thế này. Này các Tỳ Kheo 
phải nên biết. Nếu các loài hữu tình đoạn lìa một pháp ta chứng 
cho kia được quả chẳng lui. Thế nào là một pháp ? Nghĩa là lìa 
tham, cho nên phải biết tất cả các loài hữu tình do tham nhiễm 
mà có, luôn luôn qua lại, đọa vào ác thú, thọ sanh khổ não. Nếu 


14 Thích Như Điển dịch 





hay đoạn diệt như pháp thế này, ta chứng cho kia được quả bất 
thối cũng chăng trở lại. Sanh vào thế gian này, ta nay lại nói: 
Nếu có loài hữu tình vĩnh viễn đoạn lìa một pháp, ta chứng cho 
kia được quả chắng lùi. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu nhiếp nghĩa 
nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem loài hữu tình Nếu hay biết chơn chánh 
Do tham lam ô nhiễm Xa rời tham lam nầy 

Qua lại nơi ác thú Chứng được quả bất hoàn 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh lại đời nềy 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu các loài hữu tình, xa lìa một pháp, ta chứng cho kẻ kia 
được quả chẳng lui. Thế nào là một pháp ? Đó là sân hận. Do 
vậy phải biết tất cả các loài hữu tình, do tham nhiễm mà ra vậy. 
Luôn luôn tới lui, đọa vào các ác thú, thọ khô sanh tử. Nếu hay 
xa lìa. Đó là một pháp. Ta chứng cho kẻ kia được quả bất hoàn, 
chẳng trở lại nữa sanh vào thế gian, cho nên ta nói nếu loài hữu 
tình xa la một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem loài hữu tình Nếu hay nghe biết rõ 

Do sân mà ô nhiễm Xa lìa khỏi sân nầy 

Qua lại nơi ác thú Chắc được quả chẳng lùi 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh ra nơi nây. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu các loài hữu tình xa rời một pháp, ta chứng cho họ 
được quả chăng lùi. Pháp ấy là gì ? Nghĩa là si vậy, mà các loài 
hữu tình do sĩ nhiễm ô, luôn luôn bị lui tới đọa vào ác thú, thọ 
khổ sanh tử. Nếu hay đoạn lìa, như một pháp này, ta chứng cho 
người đó được quả bất hoàn sanh vào thế gian. Cho nên ta nói: 
Nếu các hữu tình xa lìa một pháp, ta chứng cho họ được quả bất 
hoàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng : 


Bổn Sự Kinh 1ã 





Ta xem loài hữu tình Nếu hay biết điều nầy 

Do sĩ mà ô nhiễm Xa lìa ngu s1 vậy 

Qua lại đọa ác thú Chứng được quả bất hoàn 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh vào thế gian 


Ta từ Đức Thế Tôn nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên biết! 
Nếu các loài hữu tình xa rời một pháp, ta chứng cho họ được 
quả bất hoàn. Thế nào là một pháp ? Đó là sự chứa nhóm. Cho 
nên tất cả các loài hữu tình do chứa nhóm mà nhiễm ô, luôn 
luôn qua lại đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu hay xa lìa như 
vậy một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Chẳng trở lại 
nữa để sanh vào thế gian này. Do vậy ta nói, nếu các loài hữu 
tình, xa lìa một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc 
ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem chúng hữu tình Nếu hay biết điều nầy 

Do chứa nhóm ô nhiễm Kẻ xa ha chứa nhóm 

Qua lại đọa ác thú Chứng được quả bất hoàn 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh lại thế gian. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có các loài hữu tình xa rời một pháp. ta chứng cho họ 
được quả bất hoàn. Thế nào là một pháp ? Nghĩa là lo rầu. Cho 
nên tất cả các loài hữu tình, do lo rầu ô nhiễm nên luôn luôn 
phải qua lại đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu hay xa ha như 
thế một pháp. ta chứng cho họ được quả bất hoàn chẳng trở lại 
nữa, sanh vào thế giới nầy. Cho nên ta nói: Các loài hữu tình, 
đoạn lìa một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem các chúng sanh Nếu hay biết điều nầy 
Do phiên não nhiêm ô Xa lìa phiên não thảy 
Qua lại đọa đường ác Chứng được quả bât hoàn 


Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh lại đời nầy. 


16 Thích Như Điển dịch 





Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có các loài hữu tình xa rời một pháp, ta chứng cho họ 
được quả bất hoàn. Thế nào là một pháp ? Nghĩa là giận hờn. 
Cho nên tất cả loài hữu tình do giận hờn bị nhiễm ô, luôn luôn 
qua lại đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu hay đoạn lìa, như 
vậy một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn, chẳng trở lại 
nữa sanh vào thế gian nầy. Cho nên ta nói: Nếu loài hữu tình xa 
rời một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy Đức 
Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem các hữu tình Nếu hay biết điều nầy 
Do giận hờn ô nhiễm Vĩnh viễn xa giận hờn 
Qua lại đọa ác thú Chứng được quả bất hoàn 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh lại thế gian 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Nấy các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu các loài hữu tình xa rời một pháp, ta chứng cho họ 
được quả bất hoàn. Thế nào là một pháp ? Đó là oán giận. Cho 
nên tất cả các loài hữu tình do oán giận nhiễm ô đời đời qua lại 
đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu hay xa lìa như vậy một 
pháp. ta chứng cho họ được quả bất hoàn, chăng trở lại nữa sanh 
lại đời nầy. Cho nên ta nói nếu các hữu tình xa rời một pháp, ta 
chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem các hữu tình Nếu hay rõ điều nầy 

Do oán giận nhiễm ô Vĩnh viễn xa oán giận 
Qua lại đọa ác thú Chứng được quả bất hoàn 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh lại thế gian. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biệt! Nêu các hữu tình xa rời một pháp, ta chứng cho họ được 
quả bât thôi. Thê nào là một pháp ? Đó là sự ghen ghét. Nghĩa là 


Bổn Sự Kinh 17 





tất cả loài hữu tình do sự ghen ghét nhiễm ô nên luôn luôn phải 
qua lại đọa vào ác thú, thọ khổ của sanh tử. Nếu hay đoạn trừ. 
Đó gọi là một pháp. Ta chứng cho họ được quả bắt thối, chăng 
hề trở lại ở thế gian nầy. Cho nên ta nói. Nếu các loài hữu tình 
đoạn trừ một pháp thì ta chứng cho họ được quả bắt thối. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem loài hữu tình Nếu hay biết chơn chánh 
Do ghen ghét nhiễm ô Đoạn lìa ghen ghét nầy 
Qua lại đọa ác thú Nhất định được bắt thối 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh ở thế gian 


Ta từ Đức Thế Tôn nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên biết! 
Nếu các loài hữu tình đoạn trừ một pháp, ta chứng cho họ được 
quả bất thối. Những gì là một pháp ? Đó là sự keo kiệt. Cho nên 
tất cả loài hữu tình do sự keo kiệt làm nhiễm ô, luôn luôn phải 
lui tới đọa vào nơi ác thú thọ khổ sanh tử. Nếu hay xa ha. Đó là 
một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn chẳng trở lại nữa 
trong sanh tử thế gian nầy. Cho nên ta nói: Nếu có hữu tình, xa 
rời một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy Đức 
Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem các hữu tình Nếu hay biết điều đó 

Do keo kiệt nhiễm ô Xa rời sự keo kiệt 

Tới lui đọa đường ác Nhất định chẳng trở lại 
Thọ sanh tử luân hồi Sanh vào thế gian nầy. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã nghe như thế nầy: Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu các loài hữu tình đoạn lìa một pháp ta chứng cho họ 
được quả bất hoàn. Thế nào là một pháp ? Đó là sự ham thích. 
Cho nên tắt cả làm cho loài hữu tình do sự ham thích làm nhiễm 
ô mà luôn luôn quả lại đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu hay 
xa lìa. Đó là một pháp, ta chứng cho họ được qua bất hoàn sanh 
trong thế gian, cho nên ta nói: Nếu chúng hữu tình đoạn lìa một 


18 Thích Như Điển dịch 





pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy Đức Phật sâu 
vào nghĩa nây mà nói kệ răng : 


Ta xem loài hữu tình Nếu hay rõ điều nầy 

Do ham thích nhiễm ô Đoạn lhìa sự ham thích 

Tới lui đọa ác thú Chứng được quả bất hoàn 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh thế glan nữa. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu các loài hữu tình đoạn lìa một pháp ta chứng cho họ 
được quả bất hoàn. Thế nào là một pháp ? Đó là sự khinh 
thường. Cho nên tất cả các loài hữu tình do bị nhiễm ô bởi sự 
khinh thường; nên luôn luôn phải qua lại đọa vào ác thú thọ khổ 
sanh tử. Nếu hay dứt trừ. Đó là một pháp. Ta chứng cho họ được 
quả bất hoàn, chăng trở lại nữa sanh vào thế gian. Cho nên ta 
nói: Nếu loài hữu tình xa la một pháp, ta chứng cho họ được 
quả bất hoàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ 
răng: 


Ta xem các hữu tình Nếu hay biết điều nầy 
Do khinh thường nhiễm ô Xa lìa sự khinh thường 
Qua lại đọa ác thú Nhất định không trở lại 
Thọ sanh tử luân hồi Sanh ra ở thê gian 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu các loài hữu tình đoạn trừ được một pháp, ta chứng 
cho họ được quả bất hoàn. Thế nào là một pháp ? Đó là sự di 
hại. Cho nên tất cả loài hữu tình do sự di hại nhiễm ô nên phải 
luôn luôn quả lại đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu hay xa ha 
như vậy một pháp, ta chứng cho họ được qua bất hoàn, chẳng 
trở lại nữa trong thế gian này. Cho nên ta nói: Nếu loài hữu tình 
xa lìa một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy Đức 
Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng : 


Bổn Sự Kinh 19 





Ta xem loài hữu tình Nếu hay biết điều nầy 

Do di hại nhiễm ô Xa rời sự di hại 

Qua lại đọa ác thú Chứng được quả bất hoàn 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh thế gian nầy. 


Sâu vào kinh trước Uân Đà Nam nói: 


Tham dục cùng sân sĩ Ghen ghét, keo kiệt, ưa 
Chứa nhóm sâu não giận Khinh thường, mạn di hại. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có loài hữu tình hay nhớ đến một pháp, ta chứng cho 
họ được quả bất hoàn. Thế nào là một pháp ? Đó là sự niệm 
Phật. Cho nên tắt cả loài hữu tình do chắng niệm Phật mà luôn 
luôn qua lại đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu thường hay 
niệm Phật, một pháp như thé, ta chứng cho họ được quả bất thối, 
chẳng sanh trở lại ở thế gian này. Cho nên ta nói: Nếu các hữu 
tình hay niệm một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. 
Lúc ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ răng : 


Ta xem các hữu tình Nếu hay biết như thế 

Bởi do chăng niệm Phật Kẻ thường hay niệm Phật 
Qua lại đọa ác thú Nhất định chăng trở luI 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh thế giới này. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có loài hữu tình hằng nhớ một pháp, ta chứng cho họ 
được quả bắt hoàn. Thế nào là một pháp ? Đó là sự nhớ nghĩ đến 
Pháp. Cho nên tất cả loài hữu tình do chẳng niệm Pháp nên phải 
luôn luôn qua lại, đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu hay 
thường niệm như thế một pháp, ta chứng cho họ chăng trở lại 
sanh tử trong thế gian này nữa. Cho nên ta nói: Nếu các hữu tình 
hay niệm một pháp, ta chứng cho họ được quả bất thối. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


20 Thích Như Điển dịch 





Ta xem các hữu tình Thường siêng năng niệm 
Do chẳng hay niệm Pháp Pháp 

Qua lại đọa ác thú Sẽ được quả bất hoàn 

Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh thế gian này. 


Nêu hay biệt việc nây 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có loài hữu tình thường hay niệm một Pháp, ta sẽ 
chứng cho họ được quả chẳng thôi lui. Thế nào là một pháp ? 
Đó là sự nhớ nghĩ về Thánh chúng. Cho nên tất cả các loài hữu 
tình do chẳng nhớ nghĩ đến Thánh chúng; nên phải luôn luôn 
qua lại đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu thường hay niệm, 
đó là một pháp. Ta chứng cho họ được quả bất hoàn, chăng sanh 
trở lại ở thế gian này. Cho nên ta nói: Nếu có hữu tình hay niệm 
một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem các hữu tình Thường niệm đến Thánh 
Do chắng niệm Thánh chúng chúng 

Qua lại đọa ác thú Sẽ được quả bất hoàn 

Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh thế gian nầy 
Nếu hay biết đầy đủ 


Ta từ Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có loài hữu tình thường niệm một pháp, ta chứng cho 
họ được quả bất thối. Thế nào là một pháp ? Đó là sự nhớ nghĩ 
đến giới. Cho nên tất cả loài hữu tình do chẳng niệm giới luôn 
luôn qua lại, đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu hay thường 
niệm như thế một pháp, ta chứng cho họ được quả bất thối, 
chăng trở lại sanh tử trong cõi nhân gian nầy. Cho nên ta nói: 
Nếu có loài hữu tình hay niệm một pháp, ta chứng cho họ được 
quả bất hoàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ 
răng : 


Bổn Sự Kinh 21 





Ta xem các hữu tình Nếu hay biết rõ ràng 

Do chắng niệm đến giới Thường hay niệm đến giới 
Qua lại đọa ác thú Chắc được quả bất hoàn 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh lại thế giới 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết. Nếu có loài hữu tình hay nhớ đến một pháp, ta chứng cho 
kẻ kia sẽ được quả bất hoàn. Thế nào là một pháp Nghĩa là nhớ 
nghĩ đến sự bố thí. Cho nên tất cả các loài hữu tình do chẳng 
nhớ nghĩ đến sự bố thí nên phải luôn luôn qua lại, đọa vào ác 
thú, thọ khổ sanh tử. Nếu hay thường nhớ nghĩ về một pháp, ta 
chứng cho họ được quả bất thối; chăng trở lại nữa trong cảnh 
của thế gian này. Cho nên ta nói: Nếu các loài hữu tình hay niệm 
một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem các hữu tình Nếu hay biết điều nầy 
Do chắng nghĩ đến thí Thường nghĩ đến bồ thí 
Qua lại đọa ác thú Chứng được quả bắt thối 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng trở lại thế gian 


Ta nghe từ Đức Thế Tôn nói lời như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu các loài hữu tình thường niệm đến một pháp, ta 
chứng cho kẻ kia được quả bất hoàn. Thế nào là một pháp ? Đó 
là nhớ nghĩ đến chư Thiên. Cho nên tất cả các loài hữu tình do 
chăng niệm đến chư Thiên, luôn luôn qua lại đọa vào ác thú, thọ 
khổ sanh tử. Nếu hay thường niệm một pháp như thế, ta chứng 
cho họ được quả bất hoàn, chăng tới lui nữa để sanh vào thế gIỚI 
này. Do vậy ta nói: Nếu có chúng hữu tình thường hay niệm đến 
một pháp, ta chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem loài hữu tình Qua lại đọa ác thú 
Do chăng niệm chư Thiên Thọ sanh tử luân hôi 


22 Thích Như Điển dịch 





Nếu hay biết rõ Tàng Sẽ chứng quả bất thối 
Thường niệm đến chư Thiên Chắng. sanh lại thế gian 

Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu chúng hữu tình thường nhớ đến một pháp, ta 
chứng cho họ quả bất thôi. Thể nào là một pháp ? Đó là nhớ đến 
sự nghỉ ngơi. Cho nên tất cả loài hữu tình do chăng nhớ nghĩ 
đến sự nghỉ ngơi, luôn luôn qua lại, đọa vào ác thú, thọ khổ sanh 
tử. Nếu hay thường niệm đến một pháp như thế, ta chứng cho họ 
được quả bất hoàn, chẳng trở lại nữa để sanh vào thế gian này. 
Do vậy ta nói: Nếu các loài hữu tình thường niệm một pháp, ta 
chứng cho họ được quả bất thối. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Ta xem các hữu tình Nếu hay biết rõ ràng 

Do chăng niệm nghỉ ngơi Thường nhớ đến nghỉ ngơi 
Qua lại đọa ác thú Chứng được quả bất thôi . 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh thế gian nầy 


Ta nghe từ Thế Tôn nói như thế này. Các Tỳ Kheo nên biết! 
Nếu có các hữu tình hay nhớ đến một pháp, ta chứng cho họ 
được quả bất hoàn. Thế nào là một pháp ? Đó là nhớ nghĩ đến sự 
an lạc. Cho nên tất cả các loài hữu tình do chẳng nhớ nghĩ đến 
sự an lạc; nên phải luôn luôn qua lại đọa vào ác thú, thọ khổ 
sanh tử. Nếu thường hay nhớ nghĩ đến một pháp, ta chứng cho 
họ được qua chẳng trở lại, chẳng sanh vào thê gian nầy. Cho nên 
ta nói: Nêu các loài hữu tình thường hay nhớ đến một pháp, ta 
chứng cho người đó được quả bất hoàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn 
sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng : 


Ta xem các hữu tình Nếu hay biết điều nầy 
Do chăng nhớ an lạc Thường niệm đến an lạc 
Qua lại đọa ác thú Quyết định chăng trở lại 
Thọ sanh tử luân hồi Sanh vào thế gian này. 


Ta từ Thế Tôn nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên biết! Nếu 
các hữu tình hay nhớ đến một pháp, ta chứng cho họ được quả 


Bổn Sự Kinh 23 





chẳng lùi. Thế nào là một pháp ? Đó là sự nhớ nghĩ về thân thẻ. 
Cho nên tất cả chúng hữu tình do chẳng nhớ nghĩ đến thân nên 
phải luôn luôn qua lại, đọa vào ác thú, thọ khổ sanh tử. Nếu hay 
thường nhớ nghĩ. đến một pháp như thế, ta chứng cho họ được 
quả chăng lùi, chăng phải sanh lại trong thế gian nây. Cho nên ta 
nói: Nếu các hữu tình hay nhớ đến một pháp, ta chứng cho họ 
được quả bất thối. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà 
nói kệ răng : 


Ta xem các hữu tình Nếu hay biết như thế 

Do chẳng nghĩ đến thân Hay nghĩ đến thân thể 

Qua lại đọa ác thú Chắc được quả chẳng lùi. 
Thọ sanh tử luân hồi Chăng sanh thế gian nầy 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu các loài hữu tình hay nhớ đến một pháp. ta chứng cho 
họ được quả chẳng trở lại. Như thế nào là một pháp ? Đó là nhớ 
nghĩ đến sự chết. Cho nên tất cả các loài hữu tình do chẳng nhớ 
nghĩ đến sự chết nên phải luôn luôn trở lại, đọa vào ác thú, thọ 
khổ sanh tử. Nếu hay thường nhớ nghĩ đến một pháp như thể, ta 
chứng cho họ được quả chẳng lùi, chăng phải sanh lại ở thế gian 
nây. Cho nên ta nói: Nếu các hữu tình hay nhớ một pháp, ta 
chứng cho họ được quả bất hoàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa trên mà nói kệ răng : 


Ta thấy các hữu tình Luôn nhớ đến sanh tử 

Do chăng nghĩ đến chết Chắc được quả chẳng lùi 
Lui tới đọa ác thú Lại chăng sanh thế gian. 
Thọ sanh tử luân hồi 

Nếu hay biết như thế 


Kinh Bốn Sự - Quyến thứ nhất 


s§ 


24 Thích Như Điển dịch 





KINH Bốn sự 


Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Ngài Huyễn Trang 
phụng chiếu dịch. 
Thích Như Điển dịch ra tiếng Việt tại Anh quốc (Wymondham) 
dưới triều đại Nữ hoàng Elisabeth - 
Phát lịch 2546 - Dương lịch 2002. 


te) šŠ œá 
Quyền thứ hai 
Phẩm pháp thứ nhất 
Phần 2 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có người muốn được Như Thật Trí, được Chánh Biến 
Tri, được đoạn lìa sanh tử ở ngay tự tâm của họ. Điều ấy có 
nghĩa rằng chưa lìa sự tham lam và không thể có kết quả, không 
thể biến tri, chăng thể đẳng giác cũng chẳng Niết Bàn, cũng 
chẳng chứng đắc được vô thượng an lạc. Nếu có người đã tham 
muốn như thế rồi, có thể xa lìa rồi. Nơi tự tâm của y ly được 
tham dục rồi, thì kẻ đó tức sẽ được thông đạt, tức sẽ được chánh 
giác, tức sẽ được Niết Bàn, tức sẽ có thể chứng được vô thượng 
an lạc. Cho nên sự tham muốn đó là Như Thật Trí, là ứng Chánh 
Biến Tri, là hay cầu xa lìa. Ở nơi pháp Phật thường tu phạm 
hạnh. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Nếu cầu trí chưa được Thọ sanh tử luân hồi 

Niết Bàn còn xa kia Nếu hay biết điều ấy 

Kẻ tham trí như thế Xa rời việc tham dục 

Đến Niết Bàn khó được Chứng được quả Sa Môn 

Ta thấy loài hữu tình Chắc chắn chẳng sanh 
Do tham dục nhiễm ô nữa. 


Trở lại đọa ác thú 


Bổn Sự Kinh 2ã 





Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết nếu có kẻ sân hận chưa có Như Thật Trí, chưa có Chánh 
Biến Tri, chưa thể xa lìa. Nơi tự tâm kẻ ấy chưa lìa được sự sân 
hận vậy. Chẳng thê thông đạt, chăng thê biến tri, chắng thê đẳng 
giác, chăng thể Niết Bàn, chăng thể chứng được vô thượng an 
lạc. Nếu có kẻ tham về Như Thật Trí rồi, Chánh Biến Tri rồi, 
hay xa lìa rồi thì tự tâm nơi kẻ ấy đã xa rời sự sân hận tức hay 
thông đạt, tức hay biến tri, tức hay đẳng giác, tức hay Niết Bàn, 
tức hay chứng được vô thượng an lạc. Cho nên kẻ sân đó nên có 
Như Thật Trí, nên Chánh Biến Tri, nên cầu xa lìa, ở nơi Phật 
Pháp hay tu phạm hạnh. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy 
mà nói kệ rằng: 


Nếu sân hận chưa hết Lại qua nơi ác thú 

Niết Bàn vẫn còn xa Thọ sanh tử luân hồi 

Sân hận đã hết rồi Nếu hay biết điều ấy 

Niết Bàn chăng giao động Kẻ xa la sân hận 

Ta xem loài hữu tình Chứng được quả Sa Môn 

Do sân hận ô nhiễm Cứu cánh chẳng sanh nữa. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có kẻ vì si mê nên chưa biết được Như Thật Trí, 
chưa biết được Chánh Biến Tri, chưa có thể xa ha. Đối với tâm 
của kẻ đó chưa rời khỏi sự sĩ mê thì chăng thông đạt, chẳng thê 
biến tri, chăng thể đẳng giác, chẳng thể Niết Bàn, chẳng thể 
chứng được vô thượng an lạc. Nếu có người từ nơi si mê mà 
sanh Như Thật Trí, Chánh Biến Tri rồi, xa lìa rồi thì đối với tâm 
kẻ đó đã xa rời si mê vậy. Cho nên có thê thông đạt, tức có thể 
biến tri, tức có thể đẳng giác, tức có thê Niết Bàn, tức có thể 
chứng được vô thượng an lạc. Cho nên từ sĩ mê có thể có Như 
Thật Trí, có thể có Chánh Biến Tri, có thể cầu la sanh tử. Ở nơi 
Phật Pháp hay tu phạm hạnh. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


26 Thích Như Điển dịch 





Nếu chưa hiểu được sỉ Lui tới đọa ác thú 

Kẻ kia xa Niết Bàn Thọ sanh tử luân hồi 

Nếu đã rõ sỉ rồi Nếu hay biết điều đó 

Đến Niết Bàn không khó Kẻ ấy đoạn si mê 

Ta xem loài hữu tình Chứng được quả Sa Môn 
Do sĩ mê ô nhiễm Tức được chỗ chắng sanh 


Từ Đức Thế Tôn ta đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có kẻ nào bị che lấp khó thấy Như Thật Trí, khó 
biết Chánh Biến Tri, khó thể lìa sanh tử. Tự tâm của kẻ kia chưa 
ra khỏi chỗ bị che lấp. Cho nên chẳng thể thông đạt, chẳng thể 
biến tri, chẳng thê đăng giác, chẳng thê Niết Bàn, chẳng có thể 
chứng được vô thượng an lạc. Nếu có người bị che khuất rồi thì 
Như Thật Trí, Chánh Biến Tri rồi, có lìa sanh tử rồi thì đối với 
tự tâm của kẻ kia đã xa rời sự che khuất vậy. Tức hay thông 
suốt, tức hay biến tri, tức hay đăng giác, tức hay Niết Bàn, tức 
hay chứng được vô thượng an lạc. Cho nên đối với sự che đậy 
kia phải biết có thể là Như Thật Trí, có thể là Chánh Biến Tri, có 
thể cầu được sự xa lìa. Ở nơi Phật Pháp thường hay tu hành 
phạm hạnh. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ 
răng: 


Nếu chưa rõ che đậy Thọ sanh tử luân hồi 

Niết Bàn đến còn xa Nếu hay biết điều nầy 

Biết rõ che đậy rồi Đoạn được sự che đậy 

Đến Niết Bàn chẳng khó Được chứng quả Sa Môn 

Ta xem loài hữu tình Chắc chắn chẳng thọ 
Do che đậy nhiễm ô sanh. 


Lại nghe đọa ác thú 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như vầy. Nầy các Tỳ Kheo! 
Nếu có kẻ nương vào sự não hại thì chưa có Như Thật Trí, chưa 
có Chánh Biến Tri, chưa thể xa lìa. Ở nơi tự tâm của kẻ ấy chưa 
rời được phiền não. Chẳng thể thông đạt, chăng thê biến trị, 


Bổn Sự Kinh D7 





chẳng thể đẳng giác, chăng thê Niết Bàn, chăng thể chứng được 
an lạc. Nếu có kẻ qua khỏi sự khổ não rồi thì Như thật trí, Chánh 
biến tri rồi, có thể đoạn lìa sanh tử rồi thì đối với tự tâm của kẻ 
đó đã xa rời phiền não rồi vậy. Tức có thể thông đạt, có thể 
Chánh Biến Tri, tức có đăng giác, tức có thê Niết Bàn, tức có thể 
chứng được vô thượng an lạc. Cho nên đối với sự phiền não đó, 
nên là Như Thật Trí; nên là Chánh Biến Tri, nên cầu lìa sanh tử. 
Ở nơi Phật Pháp, tu hành phạm hạnh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn 
sâu vào nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


Nếu phiền não chưa rõ Tới lui đọa ác thú 

Kẻ kia xa Niết Bàn Thọ sanh tử luân hồi 

Khổ não đã biết rồi Nếu hay biết điều nầy 

Niết Bàn không xa nữa Xa rời phiền não nầy 

Ta xem loài hữu tình Chứng được quả Sa Môn 
Do phiền não ô nhiễm Chắc chắn chẳng sanh tử. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có kẻ nương nơi giận hờn chưa được Như Thật 
Trí, chưa được Chánh Biến Tri, chưa có thể xa lìa, ở nơi tự tâm 
của kẻ đó, chưa rời khỏi sự giận hờn; nên chưa thể thông đạt, 
chưa thể biến tri, chưa thể đăng giác, chưa thể Niết Bàn, chưa 
thể chứng được vô thượng an lạc. Nếu kẻ đó nơi giận hờn đã qua 
Như Thật Trí, qua Chánh Biến Tr1, có thể qua sự đoạn lìa, thì 
nơi tự tâm của người ấy đã lìa khỏi sự giận hòn vậy. Tức có thể 
thông đạt, tức có thê biến tri, tức có thể đăng giác, tức có thê 
Niết Bàn, tức có thể chứng được vô thượng an lạc. Cho nên ở 
nơi sự giận hờn, nên là Như Thật Trí, nên là Chánh Biến Tri; 
nên cầu lìa sanh tử. Ở trong Phật Pháp, hay tu phạm hạnh. Lúc 
bây giờ Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nếu giận hờn chưa hết Đến Niết Bàn không khó 
Người kia khó Niệt Bàn Ta xem các hữu tình 
Kẻ rõ giận hờn rôi Do giận hờn nhiễm ô 


28 Thích Như Điển dịch 





Đến lui đọa ác thú Kẻ xa ha sanh tử 
Thọ sanh tử luân hôi Được chứng quả Sa Môn 
Nêu hay biệt như vậy Cuôi cùng chăng sanh tử 


Ta từ Đức Thế Tôn đã nghe được như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có kẻ ghét gỏng, chưa được lìa sanh tử, kẻ ấy nơi 
tự tâm, chưa lìa khỏi sự ghét gỏng vậy. Không thể thông đạt, 
không thể biến tri, không thể đẳng giác, không thể Niết Bàn, 
chẵng thể chứng được vô thượng an lạc. Nếu có kẻ ghét gỏng 
mà đã qua Như Thật Trí rồi, Chánh Biến Tri rồi, có thê lìa sanh 
tử rồi thì nơi tự tâm kẻ ấ ấy đã xa lìa sự ghét gỏng vậy. Tức có thê 
thông đạt, tức có thê biến tri, tức có thể đăng giác, tức có thê 
Niết Bàn. Tức có thể chứng được vô thượng an lạc. Cho nên đối 
với kẻ ghét gỏng giống Như Thật Trí, giống Chánh Biến Tri, 
giống câu lìa sanh tử. Ở nơi Phật Pháp thường tu phạm hạnh. 
Lúc ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


Nếu ghét gỏng chưa rõ Tới lui đọa ác thú 

Kẻâ ấy Niết Bàn xa Thọ sanh tử luân hồi 

Nơi ghét gỏng rõ biết Nếu hay biết rõ hết 

Đến Niết Bàn không ngại Kẻ xa ha ghét gỏng 

Ta xem các hữu tình Được chứng quả Sa Môn 

Do ghét gỏng nhiễm ô Cứu cánh chẳng sanh nữa. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu ở nơi tật đó, chưa có Như Thật Trí, chưa có Chánh 
Biến Tri, chưa thê lìa sanh tử, ở nơi tự tâm kia, chưa rời khỏi sự 
tật đố vậy. Chẳng thê thông đạt, chăng thể biến tri, chăng thể 
đẳng giác, chăng thể Niết Bàn, chẳng thê chứng được vô thượng 
an lạc. Nếu từ tật đồ mà được Như Thật Trí rồi, Chánh Biến Tri 
rồi, có thể lìa sanh tử rồi, nơi tự tâm của kẻ kia đã lìa được tật đó 
vậy. Tức có thê thông đạt, tức có thê biến tri, tức có thê đẳng 
giác, tức có thể Niết Bàn, tức có thể chứng được vô thượng an 
lạc. Cho nên từ nơi tật đố, nên Như Thật Trí, nên Chánh Biến 


Bổn Sự Kinh 29 





Tri, nên cầu lìa sanh tử. Ở nơi Phật Pháp, hay tu phạm hạnh. Lúc 
ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


Nếu tật đố chưa rõ Lui tới đọa ác thú 

Kia đến Niết Bàn khó Thọ sanh tử luân hồi 

Tật đó đã rõ rồi Nếu hay biết được rồi 
Đến Niết Bàn chẳng sao Kẻ xa lìa tật đồ 

Ta xem loài hữu tình Được chứng quả Sa Môn 
Do nhiễm ô tật đó Cứu cánh chắng thọ sanh. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có kẻ keo kiệt, chưa rõ Như Thật Trí, chưa được 
Chánh Biến Tri, chưa thể lìa sanh tử. Ở nơi tự tâm của người đó, 
chưa lìa được sự keo kiệt vậy, chăng có thê thông đạt, chẳng có 
thể biến tri, chẳng có thể đăng giác, chăng có thể Niết Bàn, 
chăng có thê chứng được vô thượng an lạc. Nếu từ sự keo kiệt 
mà biết Như Thật Trí rồi, Chánh Biến Tri rồi, la xa sanh tử rồi, 
thì ở nơi tự tâm của người ấy ha khỏi sự keo kiệt vậy. Tức có 
thể thông đạt, tức có thể đăng giác, tức có thê Niết Bàn, tức có 
thể chứng được vô thượng an lạc. Cho nên sự keo kiệt, nên là 
Như Thật Trí; nên là Chánh Biến Tri, nên lìa xa sanh tử. Ở nơi 
Phật Pháp, hay tu phạm hạnh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


Nếu chưa rõ keo kiệt Tới lui đọa ác thú 

Kẻ kia xa Niết Bàn Thọ sanh tử luân hồi 

Kẻ rõ keo kiệt rồi Nếu hay biết rõ được 

Đến Niết Bàn chăng khó Xa lìa sự keo kiệt 

Ta xem loài hữu tình Chứng được quả Sa Môn 
Do keo kiệt nhiễm ô Cứu cánh chăng thọ sanh. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã từng nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biệt! Nêu có kẻ ham thích, chưa được Như Thật Trí, chưa có 
Chánh Biên Tri, chưa thê lìa sanh tử. Ở nơi tự thân kia chưa la 


30 Thích Như Điển dịch 





được sự ham thích vậy. Chắng có thể thông đạt, chẳng có thể 
biến tri, chăng có thê đăng giác, chăng có thể Niết Bàn, chăng có 
thể chứng được vô thượng an lạc. Nếu có kẻ ham thích Như 
Thật Trí rồi, Chánh Biến Tri rồi, hay lìa sanh tử rồi. Ở nơi tự 
tâm của họ tức đã lìa sự ham thích vậy. Tức có thể không đạt, 
tức có thê biến tri, tức có thê đăng giác, tức có thê Niết Bàn, tức 
có thê chứng được vô thượng an lạc. Cho nên nơi ham thích nên 
có Như Thật Trí, nên là Chánh Biến Tri, nên cầu lìa sanh tử. Ở 
trong Phật Pháp hay tu phạm hạnh. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


Nếu ham thích chưa rõ Tới lui đọa ác thú 

Kia đến Niết Bàn xa Thọ sanh tử luân hồi 

Ham thích đã rõ rồi Nếu hay biết điều ấy 

Đến Niết Bàn chẳng khó Kẻ xa la ham thích 

Ta thấy loài hữu tình Chứng được quả Sa Môn 
Do ham thích ô nhiễm Cứu cánh chăng thọ sanh. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có kẻ hay khinh thường thì chưa được Như Thật Trí, 
chưa được Chánh Biến Tri, chưa được lìa sanh tử. Ở nơi tự tâm 
của kẻ kia là do chưa lìa được sự khinh thường vậy. Chẳng thể 
thông đạt, chẳng thể biến tri, chẳng thể đăng giác, chăng thể 
Niết Bàn, chăng thể chứng được vô thượng an lạc. Nếu có kẻ từ 
sự khinh thường mà biết Như Thật Trí rồi, Chánh Biến Tri rồi, 
hay lìa sự sanh tử rồi thì ở nơi tự tâm của họ đã lìa xa sự khinh 
thường vậy. Tức được thông đạt, tức hay biến tri, tức hay đẳng 
giác, tức hay Niết Bàn, tức hay chứng vô thượng an lạc. Cho nên 
sự khinh thường nên là Như Thật Trí, nên là Chánh Biến T1, 
nên là lìa sanh tử. Ở nơi Phật Pháp hay tu phạm hạnh. Lúc bấy 
giờ Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


Bổn Sự Kinh 31 





Nếu chưa rõ khinh thường Thọ sanh tử luân hồi 

Kia đến Niết Bàn xa Nếu hay biết điều nầy 

Kẻ khinh thường đã rõ Xa rời sự khinh thường 

Đến Niết Bàn chẵng khó Chứng được quả Sa Môn 
Qua lại đọa ác thú Cứu cánh chăng thọ sanh 


Ta từ Đức Thế Tôn nghe được như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có kẻ bị hại chưa hiểu được Như Thật Trí, chưa rõ 
Chánh Biến Tri, chưa thể lìa sanh tử. Kẻ kia nơi tự tâm chưa lìa 
được sự di hại vậy. Chắng thể thông đạt, chẳng thê biến tri, 
chẳng thê đẳng giác, chăng thê Niết Bàn, chăng thể chứng được 
vô thượng an lạc. Nếu có kẻ di hại đã hiểu Như Thật Trí rồi, 
Chánh Biến Tri rồi, hay lìa sanh tử rồi. Ở nơi tự tâm kẻ ấy đã lìa 
sự đi hại rồi tức hay thông đạt, tức hay biến tri, tức hay đẳng 
giác, tức hay Niết Bàn, tức hay chứng được vô thượng an lạc. 
Cho nên sự di hại nên là Như Thật Trí, nên là Chánh Biến Tri, 
nên cầu lìa sanh tử. Ở nơi Phật Pháp tu hành phạm hạnh. Lúc 
bây giờ Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


Nếu chưa rõ di hại Qua lại đọa ác thú 

Kia đến Niết Bàn xa Thọ sanh tử luân hồi 

Kẻ biết di hại rồi Nếu hay biết điều ấy 

Niết Bàn không khó đến Vĩnh viễn không bị hại 

Ta xem loài hữu tình Chứng được quả Sa Môn 
Do di hại nhiễm ô Cứu cánh chăng thọ sanh. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu mà tất cả chưa được Chân Thật Trí, chưa được 
Chánh Biến Tri, chưa thể lìa sanh tử. Ở nơi tự tâm của kẻ kia 
chưa lìa tất cả vậy. Chăng thê thông đạt, chăng thể biến tri, 
chẳng thê đẳng giác, chăng thê Niết Bàn, chăng thể chứng được 
vô thượng an lạc. Nếu từ nơi tất cả đã có Như Thật Trí rồi, 
Chánh Biến Tri rồi, có thể xa lìa sanh tử rồi. Ở nơi tự tâm kẻ kia 
la tất cả rồi vậy. Tức hay thông đạt, tức hay biến tri, tức hay 


32 Thích Như Điển dịch 





đẳng giác, tức hay Niết Bàn, tức hay chứng được vô thượng an 
lạc. Cho nên tất cả, nên Như Thật Trí, nên Chánh Biến Tri, nên 
cầu lìa sanh tử. Ở nơi Phật Pháp, hay tu hành phạm hạnh. Lúc 
bây giờ Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nếu tất cả chưa rõ Ta xem loài hữu tình 
Kia đến Niết Bàn xa Do tất cả nhiễm ô 

Tắt cả biết rõ rồi Tới lui đọa ác thú 

Đến Niết Bàn chăng khó Thọ sanh tử luân hồi 


Sâu nhiếp kinh phía trước Uân Đà Nam viết: 


Tham sân sĩ cả thảy Ghen, keo cùng ưa thích 
Chứa nhóm phiên sâu hận Khinh, hại cùng tât cả. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết tất cả sự tu tập, phước nghiệp ở trong, từ tâm giải thoát là 
điều cần thứ nhất. Vì sao vậy ? Vì tâm từ giải thoát là uy đức 
cao vời. Ảnh hưởng đến tất cả các sự nghiệp phước đức khác. 
Nhờ vào những uy đức như thế, nếu muốn tu học về từ tâm giải 
thoát thì trong 16 phần chưa được một phần. Các Tỳ Kheo nên 
biết. Ví dụ trong các vị Quốc Vương lớn nhỏ thì chuyển luân 
thánh vương là đệ nhất. Vì sao vậy ? Vì chuyển luân thánh 
vương có uy đức cao cả. Vị chuyên luân nầy trong 16 phần cũng 
chưa được một. Các phước nghiệp cũng lại như thế: Nếu muốn 
tu tâm từ bị giải thoát trong l6 phần cũng chẳng được một phần. 
Lại cũng như trong tất cả ngôi sao thì mặt trăng là tối vi đệ nhất. 
Vì sao vậy ? Vì mặt trắng có ánh sáng cao vợi, chiều sáng hơn 
tất cả các VÌ SaO. Ở trong các ánh sáng của sao đó nếu so ra thì 
mặt trăng này trong 16 phần cũng chỉ được một. Các phước 
nghiệp cũng lại như vậy. Nếu muôn tu tâm từ bí giải thoát thì 
trong 16 phần cũng chỉ được một phần. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu 
vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Bổn Sự Kinh 33 





Tất cả các phước nghiệp Chỉ được có một phần 

Như tâm từ giải thoát Như chuyển luân Thánh 
Trong mười sáu phần ấy Vương 

Chỉ được có một phần Uy đức trong các vua 

Có một loài hữu tình Cũng như mặt trăng lớn 

Hay tu tâm từ thiện Ánh sáng chiếu cùng nơi 
Cùng phước đức vô biên Tất cả tu như thế 

Hà huống là tất cả Hết thảy là phước nghiệp 
Trong các đại quốc VƯơng Đều làm tâm từ thiện 

Uy phục vang khắp nơi Uy đức chứa cùng khắp 

Thế gian g1úp người nghèo Tu từ tâm giải thoát 

Tất cả chăng phải làm Nếu ngược hoặc chẳng người 
Như thế mà thí phước Tất cả các hữu tình 

Ấy là tu tâm từ Tất cả đều chẳng hại. 


Trong mười sáu phân ây 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết, ta xem thế gian chẳng có pháp nào làm cho những loài 
có tình hiểu được cái tâm chưa đắc để mà hy vọng cầu được cái 
quả vô thượng an lạc. Làm cái nhân duyên từ bên ngoài như là 
thiện hữu tri thức. Cho nên đối với loài hữu tình với cái nhân 
thiện tri thức đó muốn gì được nấy. Nghĩa là sẽ dứt các điều ác, 
tu tập các thiện pháp, chứng được bản tâm thanh tịnh không có 
tạp nhiễm. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ 
răng: 


Ta xem trong thế gian Gần gũi thiện tri thức 
Chăng có một pháp nào Nếu không, chăng thành tựu 
Kẻ chưa chứng được tâm Cung kính vâng lời dạy 

Lúc cầu vô thượng quả Chăng buông hay gìn giữ 
Phải nhờ duyên bên ngoài Sẽ chứng quả Niết Bàn 


Như người thiện tri thức Xa sợ, thường an lạc 


34 Thích Như Điển dịch 





Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết, ta xem thế gian, chăng có một pháp nào vì kẻ có học 
mà chưa được tâm, hy vọng cầu quả vô thượng an lạc, tạo duyên 
bên trong như tác ý ngay thăng. Cho nên đối với loài hữu tình 
kia. Vì tác ý chơn chánh đề cầu tất cả được mãn nguyện. Nghĩa 
là sẽ dứt các điều ác, tu tập các thiện căn, chứng được thân thanh 
tịnh không bị những tạp nhiễm. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Ta xem các thế gian Tu tập chánh pháp rồi 
Chăng có một pháp nào Nếu cầu chắng thành tựu 
Do học mà được tâm Như pháp mà quan sát 
Lúc cầu vô thượng quả Chăng buông lung tu hành 
Phải tạo duyên bên trong Xa sẽ đến Niết Bàn 

Như kia tạo nơi ý Lìa sợ, thường an lạc. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu các loài hữu tình hay biết bố thí trí huệ khi quả 
báo đến, sáng sủa trước mắt, như ta biết đây sẽ không keo kiệt, 
do tâm bị nhiễm ô mà làm cho kia chỉ ăn được một ít rồi phân 
chia ra cho kẻ khác, sau đó mới tự ăn. Lại chăng biết rằng vì tâm 
keo kiệt làm cho nhiễm ô; nên tuy có nhiều đồ ăn uống quý giá 
mà chẳng thí cho kẻ khác, chỉ dùng riêng một mình, cho nên với 
quả bố thí bằng trí huệ đó tuy được sanh làm trời, người; nhưng 
bị sanh đi sông lại nhiều lần, hưởng các sự vui sướng. Lúc ây 
Đức Thế Tôn muốn sâu vào nghĩa trên mà nói kệ rằng: 


Thế gian loài hữu tình Mà cũng đem thí cho 
Nếu biết được huệ thí Do thí chẳng có huệ 

Hay cảm quả báo lớn Chăng sáng như Thế Tôn 
Thấy rõ như Như Lai Chỉ có ăn uống nhiều 
Tâm này chẳng làm gì Bỏn xẻn chăng thể xả 
Keo kiệt lại nhiễm ô Ở nơi ruộng phàm thánh 


Chỉ có ít đồ ăn Ba thời tâm vui thí 


Bổn Sự Kinh 35 





Quả báo cối trời người 
Qua lại làm nhiêu kiệp. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu các loài hữu tình hay biết phạm giới sẽ bị quả báo, rõ 
ràng trước mặt. Như ta đã biết, đi đứng năm ngồi đều chẳng yên 
ồn. Nói cười ăn uống đều chăng để tâm. Tâm ây sợ hãi như bị 
chảy máu. Thân hình xấu xa như bị dao cắt, lại cũng chẳng biết, 
an nhiên chăng sợ. Cho nên những kẻ phạm giới, tội ấy có thể 
đọa ác thú, càng ngày tăng dần, tạo nên quả báo. Lúc ấy Đức 
Phật sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Thế gian loài hữu tình Do chẳng biết, phạm giới 
Nếu hay biết phạm giới Hay bị khổ ác thú 

Bị đọa vào chốn khổ Thấy sáng giống Như Lai 
Thấy rõ giống Như Lai An nhiên chẳng sợ hãi 

Bốn oai nghi chẳng an Tất cả người phạm giới 
Chăng nghĩ suy nói cười Chắc chắn đọa ác thú 

Tâm hoảng hốt chảy máu Sự khổ càng tăng lên 

Thân xấu xí cắt rạch Khổ quả cũng chắng cùng 


Ta từ Đức Thế Tôn đã từng được nghe như thế này. Các Tỳ 
Kheo nên biết! Nếu có các loài hữu tình hay biết trì giới, khi thọ 
quả báo thì sáng suốt trước mắt như ta thấy vậy. Nơi tự thân kia, 
không sanh vào loài thú, được an lạc ở lại vị lai. Kiên trì giới 
cắm, không thê không biết được là nơi tự thân của kẻ ấy sẽ được 
an lạc. Vì không phạm giới cắm cho nên những phước đức của 
sự trì giới, hay cảm con đường thiện, tăng trưởng sự lợi ích, có 
những quả báo an lạc. Lúc ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này 
mà nói kệ rằng: 


Thế gian các hữu tình Thấy rõ như Như Lai 
Nêu hay biệt trì giới Nơi tự thân thanh tịnh 
Hay cảm thọ quả vui Lìa xa nơi ác thú 


36 Thích Như Điển dịch 





Cầu quả vị tương lai Cùng những người trì g1ới 
Kiên trì giới thanh tịnh Được sanh vào chỗ lành 

Do hay biết trì gIỚI Thọ nhận nhiều an lạc 

Hay cảm quả vui vẻ Chứng vô thượng Niết 
Thây rõ giông Như Lai Bàn 


Chăng phạm vào tịnh giới 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có các loài hữu tình, biết mà nói dối, chăng xấu 
chẳng hỗ, chẳng sửa hối tâm. Ta nói người kia tạo nên ác 
nghiệp, chẳng tạo thiện nghiệp. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nên biết người vọng ngữ Như thế loài hữu tình 
Tâm không xâu hô, hôi Chăng ác nào chăng tạo 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có các loài hữu tình, biết mà nói dối, lại sanh xấu 
hồ, cải đổi tâm tánh, ta nói rằng người ấy tạo được thiện pháp. 
Lúc ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Khi nói dối tự biết Siêng năng chẳng buông 
Sanh tâm hồ thẹn, hồi lung 

Như thế loài hữu tình Như thế tu chơn chánh 
Chăng thiện nào chẳng làm Chứng vô thượng Niết Bàn 


Xa rời sự sợ hãi 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết. Có một điều tối thắng. Đó là Bồ Đặc Già La. Ở nơi thế 
gian, nếu chẳng xuất hiện trong vô lượng hữu tình, xa rời thánh 
huệ. Tại sao gọi là một Bồ Đặc Già La. Đó có nghĩa là Như Lai 
Ứng Chánh Đắng Giác. Cho nên các Đức Như Lai Ứng Chánh 
Đăng Giác không ở thế gian thì không thể tuyên dương nói pháp 
tu hành trí tuệ. Vậy nên các loài hữu tình mất đi thánh huệ. Các 


Bổn Sự Kinh 37 





Tỳ Kheo nên biết! Các người thoái tâm đó có cả tài sản; nên gọi 
là mất mát nhỏ. Còn mắt mát lớn là thối thất thánh huệ. Cho nên 
nếu có chúng hữu tình thoái thất thánh huệ thì ở trong Phật Pháp 
có nhiều lo buồn, sống không hoan hý, có tai nạn, lo sợ. Có 
phiền não và quấy nhiễu. Tương lai đêm dài thọ khổ và thọ nhận 
nhiều loại tai hại mãnh liệt, tăng trưởng máu đào thường vào 
đường sanh tử, vô số đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, A 
Tu La thú. Số khác thì làm người, trời, sanh tử ưu não. Cho nên 
do loài hữu tình mà thánh huệ nầy chưa được giác ngộ, chưa 
được thông đạt. Ở nơi lục thú sanh tử luân hồi, khổ cho hữu tình 
chứng được thánh huệ, hay vào ra nơi khổ ải. Cho nên nầy các 
ngươi phải biết rằng ta nay đang tu tập thánh huệ làm cho chẳng 
thối thất, ta đương y nơi thánh huệ tùy sự giác ngộ mà trải qua. 
Này các Tỳ Kheo! Phải nên biết rằng nên làm như thế. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn muốn vào nghĩa sâu nầy mà nói kệ rằng: 


Như Lai chăng xuất hiện Luân chuyền nơi sanh tử 
Thế gian loài hữu tình Thọ nhiều thân khác nhau 
Chăng cứu chăng nương về Họ ở nơi pháp ấy 

Đều thối thất thánh huệ Nhiều khổ ít an lạc 

Mắt người quen tiền bạc Về tương lai đêm dài 

Đó là điều mất nhỏ Luân hồi sanh tử lâu 

Nếu mất chơn thánh huệ Nếu muốn cầu thánh huệ 
Đó là điều mất lớn Cuối cùng gặp khó khăn 
Ta xem khắp thế gian Nên cầu chư Như Lai 
Mắt vô thượng thánh huệ Nên xuất hiện nơi đời. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Có một tối 
thắng Bồ Đặc Già La ở nơi thế gian, nếu đã xuất hiện thì vô 
lượng hữu tình tăng trưởng thánh huệ. Vì sao mà gọi là một Bồ 
Đặc Già La ? Đó là Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác. Cho nên 
nếu chư Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác xuất hiện nơi thế gian 
có hay nói đến pháp tu hành thánh huệ làm cho loài hữu tình 
tăng trưởng thánh huệ thì các Tỳ Kheo nên biết! Lại được tăng 
trưởng bạn lành và của cải, địa vị. Đó là sự tăng trưởng nhỏ. 


38 Thích Như Điển dịch 





Tăng trưởng thánh huệ là tăng trưởng lớn. Vì sao vậy ? Nếu các 
loài hữu tình tăng trưởng thánh huệ thì ở trong pháp này được 
nhiều hỷ lạc, chăng lo khổ chỗ ở, chẳng có tai nạn, chẳng có lo 
âu, chẳng có phiền muộn và nhiễu hại. Cũng chẳng bị đêm dài 
làm cho khổ sở về sau. Chăng hề thọ nhận nhiều loại cực hình 
tai hại về sau, cũng chăng tăng trưởng máu huyết, chẳng vào nơi 
đường sanh tử, chăng đọa địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh, A Tu 
La, chẳng thọ thân người trời sanh tử khổ não. Vì sao vậy ? Do 
nơi chúng hữu tình nơi thánh huệ nầy mà được giác ngộ cũng 
như thông suốt. Chắng sanh vào 6 nẻo luân hồi. Nếu các loài 
hữu tình chưa tăng trưởng thánh huệ thì khó thoát ly sự khổ ải 
vô biên. Cho nên các ngươi nên biết rằng ta đương tu tập về 
thánh huệ, làm cho tăng trưởng. Ta đương nghĩ về thánh huệ cho 
họ được giác ngộ và thông đạt. Nầy các Tỳ Kheo! Phải nên biết 
như thế. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Như Lai nếu xuất hiện Chăng luân chuyên sanh tử 
Thế gian loài hữu tình Chắc chắn nơi Niết Bàn 
Có cầu có quy y Họ ở nơi pháp ấy 

Đều tăng trưởng thánh huệ Lầa khổ thường an lạc 
Được bạn lành tài sản Về tương lai đêm dài 

Đó là tăng trưởng nhỏ Lầa sanh tử luân hồi 

Nếu được chơn thánh huệ Nếu muốn tăng thánh huệ 
Đó là tăng trưởng lớn Phải biết khổ chúng sanh 
Ta xem khắp thê gian Nên cầu Phật Thế Tôn 
Được vô thượng thánh huệ Sống lâu nơi cõi thế 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Thế giới có một pháp, khi sanh ra làm cho chúng sanh 
ngu si tăng trưởng, sân hận tật đố kiên cố, dơ bẩn tăng theo, ác 
thú đầy dãy vì các chúng sanh không phải lợi ích mà làm việc 
bất an, làm cho thế gian trời người đại chúng chăng có ý nghĩa 
và lợi ích, tăng trưởng sự sầu khổ. Sao gọi là một pháp ? Đó gọi 
là tà kiến. Cho nên do tà kiến mà làm cho chúng hữu tình ngu sỉ 


Bổn Sự Kinh 39 





tăng trưởng, sân hận dày sâu, dơ bẩn tăng trưởng, ác thú đầy dẫy 
làm cho các chúng sanh làm việc chắng lành. Cho nên chăng an 
lạc. Làm cho chúng sanh trong thế gian trời người và đại chúng 
chẳng có ý nghĩa chẳng được lợi ích, tăng trưởng sự sầu khổ. 
Như thế đó có tên là một pháp. Lúc sinh trưởng thì làm cho 
chúng hữu tình ngu si tăng trưởng. Nói rộng cùng ra làm cho thế 
gian, trời, người đại chúng, chăng có ý nghĩa, chẳng được lợi 
ích, tăng trưởng ưu khổ. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy 
mà nói kệ rằng: 


Lúc tà kiến sanh trưởng Làm đầy các ác thú 
Làm ngu s1 tăng theo Vì chẳng lợi lạc ai 

Và điên đảo kiên cố Tà kiến hại người hiền 
Các dơ bân tăng theo Như lửa thiêu đồ vật 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết. Trong đời có một pháp lúc sanh ra làm cho chúng hữu 
tình ngu si tổn giảm, điên đảo trừ diệt, tịnh pháp tăng theo, lìa 
những ác thú, thiện thú thành tựu cùng các chúng sanh vì đại lợi 
ích, vì đại an lạc làm cho thế gian trời người đại chúng, có ý 
nghĩa, có lợi ích tăng trưởng niềm vui. Thế nào là một pháp? Đó 
là chánh kiến. Cho nên do chánh kiến mà làm cho chúng hữu 
tình ngu si được tổn giảm, điên đảo được trừ diệt, tịnh pháp 
được tăng trưởng, thoát khỏi ác thú, thiện thú thành tựu, cùng 
các chúng sanh vì đại lợi ích, vì đại an lạc làm cho thế glan trời 
người đại chúng có ý nghĩa, có lợi lạc, tăng trưởng niềm vui, 
như thế có tên là một pháp trong đời. Lúc sanh trưởng ra làm 
cho loài hữu tình ngu si tốn giảm, nói rộng cho đến làm cho thế 
gian trời người đại chúng có ý nghĩa, có lợi ích, tăng trưởng 
niêm vui. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói 
kệ rằng: 


Lúc chánh kiến sanh trưởng Và điên đảo trừ diệt 
Làm ngu sĩ tôn giảm Các tịnh pháp tăng theo 


40 Thích Như Điển dịch 





Lầa ác, đầy thiện thú Sớm chứng được Niết 
Vì ích lợi an vui Bàn. 
Chánh kiên nơi hiện tại 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Ta xem trong thế gian chắng có một pháp nào mà xa 
rời bệnh tật, giống như tâm này. Vì sao vậy ? Từ tâm sinh ra 
cảnh, xa tật trở lại, thế là xuất thế gian chăng thể thí dụ. Các 
ngươi nên giữ tâm tướng này. Khi giữ tâm tướng lành này rồi 
hãy nên suy nghĩ. Khi tư duy TỒi, nên hay quán sát. Khi quán sát 
rôi hay làm cho an trụ. Khi an trụ rồi. Nếu chăng may bị tham 
dục quấy nhiễu thì các ngươi quán sát thâm sâu hơn, ta làm cho 
những tham dục đó phải biết, ta làm cho những tham dục bên 
trong đó phải biết, quán sát cho kỹ, lại phải tác ý, suy nghĩ tùy 
theo một tướng dễ thương. Nếu tâm tùy thuận hướng về an lạc 
thì sẽ có cảnh giới dễ thương. Phải biết tâm nầy tùy thuận theo 
dục mà làm cho sai trái. Lúc ây các ngươi phải nên tự giác. Ta ví 
điều nầy như sự tham dục ở bên trong, chăng thể giác được, 
chẳng phải chăng có. Ngươi nay chưa đoạn lìa được ngũ dục 
tham muôn thì sự chứng ngộ có sự sai biệt. Ta dụ như quả vị tu 
tập chưa chứng, ví như có người bị nước cuốn nhanh, thuyền bè 
trôi giạt, ngược chiều mà đi. Người nầy lúc ấy phải dùng nhiều 
sức. Nếu hay lười biếng phải chảy ngược dòng như các ngươi 
biết. Khi suy nghĩ một pháp có thể như thế, nêu tâm tùy thuận 
vui theo an lạc, vui theo cảnh ngoài, phải. biết tâm này tùy thuận 
các dục làm cho sai mất. Các ngươi lúc â ấy phải nên tự giác, do 
nơi nội tâm tham dục mà chắng thê giác, chăng làm chăng có, ta 
nay khi chưa đoạn ngũ dục tham lam thì sự chứng quả có sự sai 
biệt. Ta nay ví như chưa tu chứng: quả. Các ngươi nên tác ý suy 
nghĩ tùy theo tướng dễ thương. Nếu tâm tùy thuận muốn hướng 
về thiện lạc thì có tướng xa lhìa. Phải biết tâm nầy tùy thuận xa 
ha, làm cho các dục cũng sai khác. Lúc â ấy các ngươi nên tự biết 
rằng ta đã làm cho không còn tham dục bên trong nữa. Chăng có 
ví dụ nữa. Nếu mà chăng giác, ta làm cho đoạn ngũ dục tham 


Bổn Sự Kinh 41 





lam chứng được quả vị, có sự sai biệt với trước. Ta làm cho có 
thể chứng quả rồi. Như xương cánh bỏ vào giữa lửa, liền co 
quắp lại, chăng thể tôn tại. Các ngươi nên biết như thế, suy nghĩ 
tùy theo một tướng dễ thương. Nếu tâm tùy thuận hướng về hỷ 
lạc xa lìa tướng ây, phải biết tâm này tùy thuận xa lìa các dục sai 
khác. Các ngươi lúc ây nên tự biết rằng ta đã làm cho những 
tham dục bên trong chăng có chẳng còn. Nếu mà không tỉnh thì 
ta làm cho đoạn đi ngũ dục tham lam để chứng được quả vị sai 
biệt giống như phía trước. Ta làm cho có thể chứng được quả 
như thế rồi thì các ngươi nên biết ta phải làm sao để chuyền tự 
tâm trở thành thuận pháp ? Làm cho điều phục tâm nầy ? Xa rời 
khỏi dục, tùy thuận xuất ly. Các vị Tỳ Kheo! hãy nên biết. Lúc 
ấy Đức Thế Tôn muốn sâu và nghĩa nây mà nói kệ rằng: 


Chăng có một pháp nào Điều phục chúng khó khăn 
Thay đổi giống như tâm Làm xa rời trong đó 

Khó chế ngự khó phòng Như thế các Tỳ Kheo 

Đức Phật đã nói thế Phải học phép phương tiện 
Dụ như có người trí Điều phục nơi tâm tánh 
Đem đồ đề vào lửa Làm cho chứng Niết Bàn 


Sâu vào nghĩa kinh trước Uấn Đà Nam viết: 
Tu từ tu hai duyên Hai vọng hai thánh huệ 
Giông phạm giới trì glới Tà kiên chánh kiên tâm. 
Bốn Sự Kinh - Quyền hai 
Dịch xong phần nầy ngày 31 tháng 7 năm 2002 


tại Wymondham - Anh quốc 


S4 


42 Thích Như Điển dịch 





Kinh Bốn Sự 
Quyên thứ ba 


Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyễn Trang 
phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán. 
Thích Như Điền, Trụ trì Chùa Viên Giác, Hannover - Đức quốc, 
dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, đời Thủ Tướng Schröder, 
năm 2002. 


: toi œ4 
Phâm pháp thứ Hai 
Phân một 


Ta được nghe từ Đức Thế Tôn như thế này! Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có Tỳ Kheo thành tựu hai phần mà ở nơi pháp hay rầu 
lo khổ sở chắng vui ở yên, có tai ương tật ách, có não phiền 
nhiễu hại, có tội có chứa. Vì các loài hữu tình cùng kẻ phạm 
hạnh mà chê bai thì khi hoại mạng chung sanh vào ác thú. Sao 
gọi là hai ? Thứ nhất là cửa gốc, chăng thể giữ gìn, hai là ăn 
uông, chẳng biết đầy đủ. Này các Tỳ Kheo! Thành tựu 2 điều 
nây ở nơi pháp thì sẽ gặp nhiều ưu não, chăng vui ở yên, có tai 
ương tật ách, có não phiền nhiễu hại, có tội có chứa. Vì những 
người trí cùng phạm hạnh mà chê bai nên khi thân hoại mạng 
chung sanh vào ác thú. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy 
mà nói kệ rằng: 


Nếu chắng hay giữ gìn Đi đứng và nằm ngồi 

Mắt cùng với các căn Vừa tỉnh vừa mơ nầy 

Ăn uống chăng biết tính Do từ hai nhân duyên 
Thành chẳng tin, giải đãi Hay có tội chứa nhóm 
Người ây ở nơi pháp Ở làng xóm rảnh rỗi 
Thân tâm nhiều khô não Trong chúng cùng tịnh xứ 
Lại bị nạn bị ách Kẻ trí thường chăng chứa 


Có phiên có nhiêu hại Phải sanh vào ác thú. 


Bổn Sự Kinh 43 





Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có Tỳ Kheo thành tựu hai phần mà ở nơi pháp có 
nhiều niềm vui, chẳng sầu ở yên, chăng có tai nạn tật ách, không 
phiền không nhiễu, chăng tội chăng chứa. Vì những người trí và 
phạm hạnh mà xưng tán, khi thân hoại mạng chung sanh vào 
đường lành. Vì sao gọi là hai ? Một là các căn hay thường giữ 
gìn, hai là ăn uống hay biết đầy đủ. Này các Tỳ Kheo ! Đây là 
thành tựu nơi 2 pháp vậy. Có nhiều niềm vui, chăng sầu ở yên, 
chẳng tai chẳng ách, chăng não chẳng bị vây bủa, chẳng tội 
chẳng chứa. Vì những người trí cùng phạm hạnh hay xưng tán, 
khi thân hoại mạng chung sanh vào đường lành. Lúc ây Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nếu hay tự giữ gìn Đứng đi và ngồi nằm 

Mắt cùng với các căn Nếu biết nếu trong mộng 
Uống ăn biết điều tính Do bởi hai nhân duyên 
Thành tựu tin tinh tấn Hằng chăng tội tính chứa 
Họ ở nơi Phật Pháp Ở làng xóm yên ồn 

Thân tâm nhiều niềm vui Trong chúng nơi tịnh tịch 
Chăng tai ương tật ách Có trí thường xưng tán 
Không não phiền vây quanh Sẽ sanh vào đường lành. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có 2 loại pháp hay sanh phiền não. Sao gọi là hai ? 
Nghĩa là có một loại gọi là Bồ Đặc Già La (Pudgala-người- 
chúng sanh-năm thú luân hồi) chỉ tạo các việc ác, chỉ làm những 
việc xấu xa, chỉ khởi lên những tạp uế, chăng làm việc lành, 
chẳng làm việc nhu hòa, chắng cứu chẳng giúp. Kẻ đó ở thời vị 
lai thân thể có nhiều tật bệnh, phát sanh nhiều chướng duyên 
phải thọ cực hình, lúc gặp đồ độc, chăng thuốc nào chữa được. 
Khi thọ khổ này, rên la khủng khiếp, mới nhớ nghĩ rằng: Ta từ 
xưa đến nay chỉ tạo các việc ác, chỉ làm những việc xâu xa, chỉ 
khởi những tạp uế. Việc lành chẳng tu tập, chăng cứu chẳng 


44 Thích Như Điển dịch 





giúp nên sinh nơi loài hữu tình chỉ tạo tội ác, chỉ làm những việc 
xâu xa, chỉ khởi lên những tạp uế, chăng làm những việc lành, 
chẳng tu tập những điều hay, chăng cứu chẳng giúp cho nên 
sanh vào nơi ác thú. Ta biết rằng khi chúng sanh ây ra đi vì chỉ 
tạo những việc ác nên tâm sanh não phiền và lại nữa chăng tu 
những việc lành; nên tâm sanh phiền não. Như thế đó gọi là 
pháp thứ hai. Nên hay sinh não phiền. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu 
vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Có hai pháp hay sanh Tâm buôn rầu thiêu đốt 

Kẻ ngu tâm não phiền Có tội, người chăng phước 
Nghĩa là chỉ tạo tội Phải sanh vào ác thú 

Rên la cùng sợ hãi Ta nay sẽ qua lại 

Hận cho nghiệp thiếu phước Quyết định chăng có nghi 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết có hai loại pháp tâm chăng não phiền. Thế nào là hai ? 
Nghĩa là một loại Bồ Đặc Già La chỉ làm những việc lành, chỉ tu 
tập thiện pháp, chỉ cứu tế giúp đời, chăng tạo các việc ác, chẳng 
làm những điều sai quấy, chăng khởi tâm dơ uế. Sau khi mạng 
chung thân chẳng bịnh nặng, tăng trưởng sự lợi ích lớn, chẳng 
hề thọ cực hình, khi gặp bịnh hoạn lại có thuốc than, cứu qua 
khỏi khổ, chăng rên la đau đớn, liền nhớ nghĩ rằng ta từ xưa đến 
nay chỉ làm việc lành, chỉ tu tập điều hay, chỉ giúp đỡ, chẳng tạo 
các viỆc ác, chẳng làm những chuyện xấu xa, chẳng khởi lên 
những điều dơ uế. Nếu chúng hữu tình chỉ làm những điều lành, 
chỉ thực hành những điều hay, chăng tạo các việc ác, chăng làm 
sai quây, chẳng có những điều uế nhiễm thì ở nơi đó ta sẽ qua lại 
vì do tu những thiện pháp nầy mà tâm chăng não phiền lại cũng 
chẳng tạo nên những điều tội lỗi. Tâm không phiền muộn như 
vậy có tên là 2 pháp, tâm chăng não phiền. Lúc ấy Đức Thế Tôn 
sâu vào nghĩa này nên nói kệ rằng: 


Có hai pháp hay sanh Người trí tâm vui mừng 


Bổn Sự Kinh 45 





Nghĩa chỉ làm việc lành Có phước, người chẳng tội 
Lại chăng tạo ra tỘI Liền sanh vào cảnh lành 

Đến khi gặp bịnh tật Ta nay tùy qua lại 

Chăng la chăng lo sầu Quyết định chăng khó 
Nên có phước chẳng phước khăn. 


Chăng sâu não thiêu đốt 


Ta từ Đức Thế Tôn đã từng được nghe như thế này. Các Tỳ 
Kheo nên biết! Vì các ngươi mà lược nói hai việc làm nhanh. 
Sao gọi là hai ? Một là niềm vui, hai là chịu khô. Nghĩa là kẻ chỉ 
có niềm vui thì sẽ nhanh chóng. Lại do khổ hạnh lại cũng nhanh 
chóng cùng với việc làm, chăng có khó khăn, lúc ấ ấy các căn đều 
phát triển mạnh mẽ. Do vậy có tên là qua được niềm vui nhanh. 
Lại tu gia hạnh lại có khó khăn ở nơi các căn cũng đều mạnh 
khỏe. Cho nên có tên khổ nhanh như thế. Đây là lược nói về 2 
việc làm nhanh. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà 
nói kệ rằng: 


Ta nay vì ngươi nói Do vì tôn kính Phật 

Hai loại việc làm nhanh Tên là niềm vui nhanh 
Nghĩa là vui và khổ Có khó khăn gia hạnh 
Nguyên nhân sanh nhanh Có sức mạnh các căn 
chóng Do vì tôn kính Phật 
Chăng khó khăn gia hạnh Tên là khổ hạnh nhanh. 


Được mạnh mẽ các căn 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nay vì các ngươi mà nói 2 việc chậm chạp. Sao gọi là hai ? 
Một là niềm vui, hai là sự khổ. Nghĩa là do niềm vui mà làm cho 
chậm lại và do sự khổ cũng làm cho chậm lại. Thêm vào gia 
hạnh, chăng gặp khó khăn, cho nên các căn đều bị suy yếu. Do 
vậy có tên là niềm vui chậm. Lại thêm gia hạnh, có gặp khó 
khăn, ở nơi các căn đều bị suy yếu, nên mới có tên là sự khổ 


46 Thích Như Điển dịch 





chậm qua; nói lược như vậy 2 sự chậm chạp. Lúc ây Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nay ta vì ngươi nói Do vì tôn kính Phật 
Hai loại qua lại chậm Tên là niềm vui chậm 
Là niềm vui sự khổ Có khó khăn gia hạnh 
Do đây sinh ra chậm Có yếu ớt các căn 
Chăng khó khăn gia hạnh Do vì tôn kính Phật 
Có yêu ớt các căn Tên là sự khổ chậm. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã từng nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết lại cũng có một loại Bồ Đặc Già La (chúng sanh) thành 
tựu 2 pháp, chăng phát sanh bạch tịnh thiện pháp. Nếu đã phát 
sanh, chăng thê quyết định. Khi quyết định rồi thì chăng thể viên 
mãn. Như thế gọi là bạch tịnh thiện pháp. Hay sanh chướng 
ngại, hay gây tốn hại, hay sanh lo rầu, thân hoại mạng chung 
như bị bịnh nặng sanh vào địa ngục thọ các cảnh khổ. 

Thế nào gọi là hai ? Một là ác giới, hai là ác kiến. Có một loại 
Bồ Đặc Già La thành tựu như thế nên nói là hai pháp. Định 
chẳng sanh bạch tịnh thiện pháp; nếu mà đã sanh, chăng thể 
quyết định nói rộng cho đến thân hoại mạng chung, như bị bịnh 
nặng sanh vào địa ngục thọ các cực hình. Lúc bẩy giờ Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nây mà nói kệ rằng: 


Nếu thành tựu hai pháp Nơi bạch tịnh thiện pháp 
Nghĩa ác giới ác kiến Hay làm tôn chướng ngại 
Người ấy mắt chăng thể Sau khi bị lâm chung 
Sanh bạch tịnh thiện pháp Có ưu hận sầu não 

Chỉ sanh mà chăng định Như sinh vào bịnh nặng 
Đã định chăng viên mãn Phải đọa vào địa ngục. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biêt! Nêu có một loại Bô Đặc Già La (chúng sanh) thành tựu 
hai pháp, định hay phát sanh bạch tịnh thiện pháp. Nêu trước đã 


Bổn Sự Kinh 47 





sanh rồi hay làm cho quyết định. Nếu trước đã định hay làm cho 
viên mãn. Ở nơi đó như thế là bạch tịnh thiện pháp. Chăng có 
chướng ngại, chăng làm tốn hại, chắng sanh ưu lo, khi thân hoại 
mệnh chung như thế mà được sanh vào cõi thiên, thọ những 
niềm vui. Thế nào là hai ? Một là thiện giới. Hai là thiện kiến. 
Trong đó có một loại Bồ Đặc Già La (chúng sanh). Nếu trước đã 
sanh, hay làm cho quyết định, nói rộng cho đến khi thân hoại 
mạng chung như thế mà sanh vào cõi chư thiên, nhận lãnh niềm 
vui. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nếu thành tựu hai pháp Nơi bạch tịnh thiện pháp 
Là thiện giới thiện kiến Chăng lo tổn chướng ngại 
Người kia cuối được tịnh Kia đến khi chết rồi 

Sanh bạch tịnh thiện pháp Chăng ưu lo sầu não 

Nếu sanh mà quyết định Như bỏ được gánh nặng 
Quyết định tất đầy đủ Sẽ sanh vào cõi thiên. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có một loại Bồ Đặc Già La (chúng sanh) thành tựu 
hai pháp, đến khi lâm chung hay sanh ưu não, thân hoại mệnh 
chung đọa vào ác thú, sanh nơi địa ngục. Sao gọi là hai ? Nghĩa 
là làm chẳng làm. Sao gọi là làm ? Nghĩa là thân làm ác, lời nói 
ác, ý nghĩ ác. Đó có tên là làm. Sao gọi là chẳng làm ? Nghĩa là 
thân làm điều tốt, nói lời hay, ý nghĩ đẹp. Có tên là chăng làm. 
Nghĩa là có một loại Bồ Đặc Già La (chúng sanh) thành tựu như 
thế mà nói hai pháp, đến lúc lâm chung, hay sanh phiền não, 
thân hoại mạng chung, đọa vào ác thú, sanh nơi địa ngục. Lúc ây 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Tất cả người ngu sỉ Lúc mạng hết chăng còn 
Làm ba loại độc ác Quyết định có sâu não 
Chăng làm ba điêu lành Chêt đọa vào đường dữ 


Dẫn theo nghiệp mà sanh Sanh vào nơi địa ngục. 


48 Thích Như Điển dịch 





Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có một loại Bồ Đặc Già La (chúng sanh) thành tựu 
2 pháp, đến khi mạng chung chăng sanh sầu khổ, lên chỗ tốt 
đẹp, sanh vào thiên giới. Sao gọi là hai ? Nghĩa là làm chẳng 
làm. Sao gọi là làm ? Nghĩa là thân làm điều lành, nói điều hay, 
ý nghĩ đẹp. Đây có tên là làm. Thế nào là chẳng làm ? Nghĩa là 
thân làm ác, nói lời ác, ý nghĩ ác. Có tên là chẳng làm. Cũng có 
một loại Bồ Đặc Già La (chúng sanh) thành tựu như thế, nên nói 
2 pháp, đến khi lâm chung sanh vào sầu khổ, thân hoại mạng 
chung, sanh lên thiện giới, sanh vào chư thiên. Lúc ấy Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Cùng những người sáng suốt Đến khi chết đi rồi 

Làm ba loại hành động Quyết định chăng sầu não 
Chăng làm ba điều ác Sẽ sanh vào đường lành 

Dẫn đến sanh đạo đức Sanh vào nơi thiên giới. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Có 2 loại diệu trí. Đó là sự tu học về trí tuệ - có thê được 
những gì chưa có thể. Có thể gặp được những gì chưa gặp, có 
thể chứng được những gì chưa chứng, có thể mật đi sự lo nghĩ, 
có thể tiêu đi sự khổ não, có thể được chánh lý, có thể được 
nước cam lỗ, có thể chứng được Niết Bàn. Sao gọi là hai ? Một 
là pháp trí, hai là loại trí. Lúc pháp trí sanh thì làm cho chẳng 
điên đảo, biến trí thành có nơi pháp hữu vi, khi biến tri rồi thì 
làm cho cảm thọ, sau đó nhờ nhân duyên sanh khởi nên tăng 
trưởng lớn dần. Khi loại trí sanh thì có thể làm cho như thật 
đoạn diệt vô minh. Khi diệt vô minh xong thì làm cho chẳng hí 
luận, khi chắng hí luận rồi thì làm cho chẳng dò xét. Khi chăng 
dò xét rồi thì làm cho chẳng dục lạc. Chẵng dục lạc rồi thì làm 
cho chẳng yêu mến. Khi chẳng yêu mến rồi thì làm cho chẳng 
keo kiệt. Khi chẳng keo kiệt rồi thì làm cho nhiều loại chẳng bị 
dao cắt, hại đến cãi cọ mà hỗ tương với nhau. Khi lời nói không 
thật hay làm cho ly gián, nói lời dơ uế làm cho vô lượng tội ác 


Bổn Sự Kinh 49 





khởi lên trở thành pháp bắt thiện. Khi bị các pháp bắt thiện rồi 
thì tạo nên nghiệp, làm cho chăng tăng trưởng. Sau khi thọ 
nghiệp chẳng tăng trưởng rồi thì các nghiệp diệt tận. Khi nghiệp 
đã diệt tận rôi thì các sự khổ sẽ diệt. Khi khổ diệt rồi thì đường 
sanh tử mất tuyệt. Đường nầy mất rồi thì làm cho tự biết lấy. Ta 
đã không còn sanh nữa và phạm hạnh đã lập rồi cũng đã làm 
xong. Chẳng thọ sanh nữa. Như thế có tên là 2 diệu trí, làm cho 
sanh ra chưa đắc được đắc, chưa _gần được gần, chưa chứng 
được chứng. Có thể làm cho tiêu sầu lo. Hay diệt trừ những ưu 
khô, hay làm cho chánh lý, hay làm cho ngọt ngào, có thể chứng 
Niết Bàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ 
rằng: 


Có hai loại diệu trí Nếu khi loại trí sanh 

Nên tu tập phát sanh Vô minh được đoạn diệt 
Hay được gì chưa được Do pháp nầy thay đổi 

Đó pháp trí loại trí Chẳng sanh tử luân hồi 
Khi pháp trí sanh ra Tự biết ta hết sanh 

Biến trí thành hữu vi Và phạm hạnh đã lập 

Làm cho có tiếp theo Những gì đã làm rồi 
Nhơn chẳng sanh chăng tăng Không cho sanh ra nữa. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có 2 loại diệu trí. Đó là ưng chánh tầm tư và ưng thiện 
xưng lượng, ưng thâm quan sát. Hay được những gì chưa được, 
hay gặp những gì chưa gặp, hay chứng những gì chưa chứng, 
hay tiêu sầu khổ, hay diệt ưu não, hay làm cho chánh lý, hay có 
vị ngọt, hay chứng Niết Bàn. Sao gọi là hai ? Nghĩa là thế gian 
trí và xuất thế trí. Thế gian trí nghĩa là sắc uần có thể hiểu biết rõ 
ràng. Đây là sắc uấn. Nơi thọ, tưởng, hành, thức uân cũng lại 
như thế. Ở nơi địa giới hay biết rõ ràng đây là địa gIỚI. Ở nơi 
nước, lửa gió và không thức giới lại cũng như thế. Ở nơi nhãn 
giới hay làm cho thấy biết rõ, đây là nhãn giới. Ở nơi sắc giới 
cho đến nhãn thức giới cũng lại như vậy. Ở nơi nhĩ giới có thể 


50 Thích Như Điển dịch 





làm cho biết rõ ràng đây là nhĩ giới. Ở nơi thinh giới cho đến nhĩ 
thức giới cũng lại như vậy. Ở nơi tỉ giới hay làm cho biết rõ ràng 
đây là tỉ giới. Ở nơi hương giới cho đến tỉ thức giới cũng lại như 
vậy. Ở đây thiệt giới có thể làm cho thấy biết rõ ràng đây là thiệt 
giới. Ở nơi vị giới cho đến thiệt thức giới cũng lại như vậy. Ở 
nơi thân giới hay làm cho thấy biết rõ ràng đây là thân giới. Ở 
nơi xúc giới cho đến thân thức giới cũng lại như vậy. Ở nơi ý 
giới hay làm cho biết rõ ràng đây là ý giới. Ở nơi pháp giới cho 
đến ý thức giới cũng lại như vậy. Ở nơi những pháp thế tục như 
thế, như thị như thị, phải biết rõ như vậy, thấy nghe suy nghĩ, 
xem xét hiểu biết, khắp cùng hết rồi biết tên của thế gian cùng 
các Thánh đệ tử. Ở nơi thế gian trí nầy mà nói là: ưng chánh tầm 
tư, ưng thiện xưng lượng, ưng thâm quan sát. Đây là thế gian trí. 
Khi tu tập thì hay làm cho kia sánh pháp hữu tình xa rời sự sanh. 
Hay làm cho kia thoát khỏi nơi già trong chốn hữu tình. Với 
pháp bịnh và tử, sầu bi ta thán, ưu lo khổ não, bất an ôn lại cũng 
như vậy. Sau khi quan sát rồi lại nên biết rõ. Đó là thế gian trí. 
Khi tu tập thì chẳng làm cho kia sanh pháp hữu tình, quyết xa 
rời sự sanh. Chắng làm cho kia, pháp già của hữu tình thoát khỏi 
già, pháp bịnh, pháp chết, pháp sầu, pháp thán, pháp ưu, pháp 
khổ, pháp bất an ôn cũng lại như vậy. 

Vì sao thế ? Đây là trí thế gian. Chăng phải pháp của hiền 
thánh. Chắng thể xa rời, chăng vui Niết Bàn, chẳng thể rời thú, 
chẳng thê xa la, chăng hay đoạn diệt, chẳng thể yên lặng, chẳng 
trí huệ chánh, chăng chánh đẳng giác, chẳng đến Niết Bàn. Đây 
là pháp thọ sanh, đây là sự cảm thọ của pháp già, pháp bịnh, 
pháp chết, pháp sầu, pháp thán, pháp ưu, pháp khô, pháp chẳng 
an ồn. Nơi kia như vậy gọi là Tầm tư xưng lượng, thâm quán sát 
nơi pháp thế gian, ở nơi sự sợ hãi. Ở nơi pháp xuất thể thì ở nơi 
an tịnh. Từ nơi thế gian sanh ra sợ hãi cũng chẳng chấp thọ cho 
đến chăng chấp thọ rồi chăng sanh khát yêu cho nên bên trong 
chứng được Niết Bàn cứu cánh. Khi chứng Niết Bàn rồi làm cho 
tự biết được, sự sanh ta đã tận, phạm hạnh ta đã lập rồi cho nên 


Bổn Sự Kinh 51 





chẳng thọ lại nữa. Vì vậy có tên là thế gian trí, ưng chánh tầm 
tư, ưng thiện xưng lượng, ưng thâm quan sát. 

Xuất thế gian trí nghĩa là ở nơi tất cả uân giới xứ hay biết rõ 
ràng. Đây là các pháp có tánh vô thường, tánh khô, tánh bịnh, 
tánh sầu, tánh lo, tánh não, tánh hại, tánh sợ, tánh nóng, tánh 
hoại, tánh diệt, tánh tai, tánh ngang, có tánh bịnh, tánh hư, tánh 
ngụy, tánh không, tánh vọng, tánh không có ngã, tánh khó giữ 
lòng tin. Như thế đó ở nơi các tánh này hãy biết như thật, thấy 
nghe rõ ràng hiện xem giác ngộ, khắp các nơi TỒi, có tên là xuất 
thế gian trí. Các Thánh đệ tử từ nơi nầy mà nói về trí xuất thế 
gian. Ưng chánh tầm tư, ưng thuận xưng lượng, ưng thâm quán 
sát. Đây là trí xuất thế khi tu tập chơn chánh thì vì làm cho kia 
sanh pháp hữu tình, xa rời chăng sanh. Vì có thể làm cho kia 
pháp già hữu tình xa rời chăng già. Bịnh pháp, tử pháp, sầu 
pháp, thán pháp, ưu pháp, khổ pháp, bất an ồn pháp cũng lại như 
vậy. Khi quan sát rồi hay hiểu rõ đây là trí xuất thế gian, khi tu 
tập thì định làm cho kia rõ pháp sanh hữu tình xa rời sự sanh. 
Định làm cho kia pháp già hữu tình làm cho thoát già, pháp 
bịnh, pháp chết, pháp sầu, pháp thán, pháp ưu, pháp khổ, pháp 
chẳng an ổn cũng lại như vậy. Cho nên đây là trí xuất thế. Cũng 
là pháp của hiền thánh, có khả năng ra khỏi, đó là niềm vui Niết 
Bàn, xa rời cảnh thú, có thể vĩnh viễn xa rời. Có thể vĩnh viễn 
tiêu diệt, có thể vĩnh viễn yên tĩnh. Đó là trí huệ chơn thật. Đó là 
chánh đẳng giác,có thể chứng được Niết Bàn, chăng thọ sanh 
nữa, chằng già, chăng bịnh, chẳng chết, chẳng sầu, chẳng than, 
chẳng lo, chăng khổ, chẳng không an ôn. 

Từ nơi ấy được gọi là Tầm Tư Xưng Lượng, khi quan sát sâu 
vào thì nơi pháp xuất thế ấy sanh ra ý nghĩ trân quý. Ở nơi thế 
gian pháp thì sanh tư tưởng thấp kém và đối với pháp xuất thế 
thì sanh trân bảo vậy. Sẽ sanh hoan hỷ; khi sanh hoan hỷ rồi, 
tâm nầy được an vui. Khi tâm an vui rồi thì thân được nhẹ 
nhàng. Khi thân nhẹ nhàng rồi thì thọ nhận những điều an lạc. 
Khi an lạc rồi thì tâm sẽ được tịch định. Khi tâm tịch định rồi thì 
có thê thấy được trí chân thật. Khi thấy được trí chân thật rồi thì 


52 Thích Như Điển dịch 





vào sâu nơi sự chán ghét. Sau khi chán ghét rồi thì có thể ly dục 
chơn chánh. Khi ly dục chơn chánh rồi thì có thể giải thoát. Khi 
đã được giải thoát rồi thì liền tự biết đủ. Ta đã hết sanh, phạm 
hạnh đã lập, việc làm đã qua, chăng thọ thân nữa, cho nên có tên 
là xuất thế trí, ưng chánh tầm tư, ưng thiện xưng lượng, ưng 
thấm quan sát. Như thế có tên là 2 diệu trí. 

Ưng chánh tầm tư, ưng thiện xưng lượng, ưng thấm quán sát 
làm cho cái gì chưa được sẽ được, có thể gặp những gì chưa gặp, 
có thể chứng những gì chưa chứng, có thể tiêu lo buồn, có thể 
diệt khổ não, CÓ thể được chánh lý, có thể có cam lồ, có thể 
chứng Niết Bàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói 
kệ răng: 


Có hai loại diệu trí Làm cho thân nhẹ nhàng 
Kẻ trí hay tìm hiểu Nhẹ nhàng rồi vui vẻ 
Nghĩa đời và xuất thế Vui vẻ rồi tâm yên 

Hay làm cho hết khổ Do tâm đã được yên 
Hay xem trí thế gian Làm cho sanh giác ngộ 
Phát sanh sự sợ hãi Giác ngộ xem chơn lý 
Cả không cùng chấp có Xa rời các lưới nghi 
Chuyền đổi đến Niết Bàn Hai căn hai phiền não 
Hãy xem trí xuất thế Hai hàng cùng hai giới 
Phát sanh ý trân quý Hai việc làm chăng làm 
Do đây sanh hoan hỷ Hai trí cùng hai loại 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có Tỳ Kheo vì muôn giả bộ cuông si nơi chúng sanh, 
vì cầu danh dự, cầu lợi dưỡng hoặc cầu sự cung kính mà làm 
người xuất gia thì đó là kẻ chăng chơn thật. Y nơi Như Lai mà 
tu hành phạm hạnh. Nếu có Tỳ Kheo vì hiểu biết, vì nhanh nhẹn 
mà làm kẻ xuất gia thì đây là chơn thật vậy. Y nơi Như Lai tu 
hành phạm hạnh. Vì sao vậy 2 Là các Tỳ Kheo vì sự hiểu biết, vì 
sự nhanh lẹ nên mới xuất gia vậy, làm cho trở nên như thật, thấu 
suốt hiểu biết, biết những gì đáng biết, có nghĩa là như thật, 


Bổn Sự Kinh 53 





thông suốt nhiều điều, biết được điều biết, làm cho như thật, dứt 
trừ những gì đáng dứt trừ, tu những gì đáng tu, chứng những gì 
sẽ chứng, tức là có thể như thật trong việc đoạn, tu và chứng 
vậy. Lúc ấy sẽ rõ ràng biết rằng ta không còn sanh, phạm hạnh 
đã lập rồi và việc làm đã xong, chăng thọ sanh nữa. Như thế nên 
có tên gọi là hiểu biết, là biến tri mà xuất gia vậy; nên có tên là 
chơn thật. Y nơi Như Lai tu hành phạm hạnh. Lúc ấy Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Vì giả cuồng, danh dự Vì hiểu biết chơn chánh 

Lợi dưỡng cùng cung kính Mau chứng nghĩa tối thượng 
Chẵng phải tu phạm hạnh Đó là chơn phạm hạnh 

Đó xuất gia chăng thật Chăng hư vọng xuất gia 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có Tỷ Kheo vì muôn giả cuồng trong chúng sanh 
để cầu danh dự, để cầu lợi dưỡng và cầu cung kính mà xuất gia 
thì đó gọi là chẳng chơn thật. Y nơi Như Lai tu hành phạm hạnh. 
Nếu có Tỳ Kheo vì luật nghi, vì xả bỏ mà xuất gia thì kẻ ấy 
được gọi là chơn thật nương nơi Như Lai tu hành phạm hạnh. Vì 
sao vậy ? Này các Tỳ Kheo! Vì luật nghi, vì xả bỏ chơn chánh 
vậy. Khi xuất gia rồi làm cho như thật, bảo hộ 6 căn, chẳng phá 
giới và hay mau chứng được việc tối thượng khi đoạn lìa hư 
VvỌng để trở thành chơn chánh; nên gọi là như thật. Hộ trì 6 căn, 
chẳng phá giới và hay chứng được chánh tín, làm cho trở nên 
như thật, bỏ những gì đáng bỏ, tu những gì nên tu, chứng những 
sì nên chứng, tức đó là chơn thật. Khi đoạn, tu, chứng rồi liền 
làm cho sáng suốt. Sự sanh của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, việc 
làm đã xong, chăng thọ thân nữa, như thế có tên là vì luật nghi 
vậy. Vì dứt bỏ chơn chánh vậy, khi ấy xuất gia có tên là chơn 
thật. Y nơi Như Lai tu hành phạm hạnh. Lúc bấy giờ Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Vì giả si, danh dự Lợi dưỡng cùng cung kính 


54 Thích Như Điển dịch 





Chăng phải tu phạm hạnh Sớm chứng nghĩa vô thượng 
Đó hư vọng xuât gia Gọi phạm hạnh chơn chánh 
Vì hay giữ luật nghi Chăng hư vọng xuất gia 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có Tỳ Kheo vì muôn giả say trong chúng sanh để 
cầu danh dự, cầu lợi dưỡng và cầu sự cung kính để mà xuất gia 
thì có tên gọi là không chơn thật. Y nơi Như Lai mà tu hành 
phạm hạnh. Nếu có Tỳ Kheo vì cầu sự chán ghét, vì cầu ly dục 
mà xuất gia thì đó là kẻ chơn thật vậy. Y nơi Như Lai tu hành 
phạm hạnh. Vì sao thế ? Hỡi các Tỳ Kheo! Vì chán ghét rồi, vì 
ly dục rồi mà xuất gia cho nên có tên là như thật chán ghét ly 
dục. Khi ly dục rồi làm cho được giải thoát. Khi giải thoát rồi, 
làm cho được hiểu rõ. Ta sanh đã tận, phạm hạnh đã làm xong, 
việc làm đã làm, chẳng thọ thân nữa. Như thế nếu có kẻ vì chán 
ghét, vì ly dục mà xuất gia thì có tên là chơn thật. Y nơi Như Lai 
mà tu phạm hạnh. Lúc ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà 
nói kệ răng: 


Vì muốn giả, danh dự Vì chán ghét, ly dục 

Lợi dưỡng cùng cung kính Sớm chứng vô thượng nghĩa 
Chăng phải tu phạm hạnh Đó là chơn phạm hạnh 

Đó hư vọng xuất gia Chăng hư vọng xuất gia 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Tất cả Như Lai, .ưng chánh đăng giác đã nói các pháp 
môn, lược nói có hai. Thế nào là hai ? Một là nương nơi ác rốt 
ráo, hai là xa lìa tất cả những sự ác nương vào Như Lai chánh 
đẳng giác. Lược nói như vậy có 2 pháp môn. Vì sao vậy ? Các 
người tu hành! Ở nơi pháp ác nên biết rằng từ nơi pháp ấy sinh 
chán ghét, khi chán ghét rồi thì hay sinh ly dục. Khi ly dục rồi 
làm cho được giải thoát và làm cho tự biết rõ ràng, ta đã chắng 
sanh, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chăng thọ thân nữa, 
như thế hành giả xa rời ái dục và những trói buộc, chẳng điên 


Bổn Sự Kinh 55 





đảo, quán sát sự khổ đến tận cùng. Lúc â ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Hãy biết các Như Lai Đề người ác cùng biết 
Nên biết kẻ chánh giác Và chán ghét, ly dục 

Có lòng thương chúng sanh Tâm giải thoát tự tại 
Nói hai loại pháp môn Hiểu rõ đến cùng khổ 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Có 2 loại pháp. Đó là tu và tập. Nếu tu tập nhiều có thê dứt 
trừ 2 pháp. Thê nào gọi là hai ? Nếu tu và tập. Nếu tu tập nhiều, 
hay đoạn trừ hai pháp. Nghĩa là quán bất tịnh và quán từ bi hay 
trừ tham dục cùng với sân si. Sao lại như vậy ? Tất cả những 
việc tham trong quá khứ hiện tại cho đến vị lai, tất cả đều do tác 
ý tư duy mà thành tướng. Tất cả sân hận trong quá khứ, hiện tại 
và vị lai đều do tác ý tư duy của sự sợ hãi làm tướng. Nếu đoạn 
được tham dục trong hiện tại và vị lai, tất cả đều do tác ýtu bất 
tịnh quán. Nếu đoạn được sân si của hiện tại và vị lai, tất cả đều 
do tác ý tu từ bi quán. Nơi bất tịnh quán, nếu tu tập, hoặc hành 
trì cân mật thì quyết định sẽ bỏ được tất cả những tham dục. Nơi 
từ bi quán, nếu có tu tập hoặc hành trì miên mật thì quyết định 
hay đoạn được tất cả sự sân hận. Nếu người muốn quyết định 
đoạn sự tham dục thì phải nên siêng năng tu bất tịnh quán. Nếu 
kẻ muốn quyết định đoạn trừ sân si thì nên siêng năng tu từ bi 
quán. Tu bất tịnh quán chăng có tham dục, mà tu từ bi quán thì 
chẳng có sân hận. Đó có tên của 2 loại pháp. Nếu hay tu tập, 
hoặc hay dụng công thì có thể trừ được 2 pháp. Lúc ây Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Tu tập hằng tu tập Cho nên nơi người trí 
Hai pháp trừ hai pháp Hãy xem đê lợi lạc 
Đó bât tịnh từ bị Tu bất tịnh từ bị 


Đoạn tham dục sân s1 Đoạn tham dục sân si 


56 Thích Như Điển dịch 





Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nơi cảnh giới Niết Bàn, lược nói có 2 loại. Thế nào gọi 
là hai ? Một là Hữu Dư Y Niết Bàn, hai là Vô Dư Y Niết Bàn. 
Vì sao có tên là Hữu Dư Y Niết Bàn ? Là chư Tỳ Kheo đã 
chứng A La Hán các lậu tận đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm 
đã xong, những gì xả bỏ đã bỏ, những gì chứng đã tự chứng; 
những gì đã tận diệt đã được kết liễu. Những gì chơn chánh đã 
được giải bày, tâm lành giải thoát, đã có trí tuệ, lấy túc hạnh làm 
duyên, các căn nhanh lẹ, sống còn liên tục, các căn thành thục. 
Tiếp xúc với nhiều loại cảnh giới tâm linh tốt đẹp mà hay xả bỏ 
tất cả, chẳng hề chấp trước. Chẳng hè có tâm yêu giận bao vây 
tâm này. Những sự ràng buộc của sĩ ái, tất cả đều được xa lìa. 
Nếu nương nơi sắc mà cầu để thấy thì chỉ có cách nhìn về các 
sắc mà chăng phát khởi sự tham sân, chỉ có nơi nhãn căn mà có 
màu sắc tốt xâu; nên chăng tham dục cùng chăng sân hận. Vì 
sao thế ? Do sỉ ái kết chặt, tất cả đã được đoạn trừ vậy. Nương 
nơi sự nghe, cầu được sự nghe thì chỉ có tai nghe được các âm 
thanh mà chăng phát khởi sự tham sân si thì chỉ có lỗ tai mới 
nghe được sự tốt xấu; nên chăng tham dục lại cũng chăng sân sỉ. 
Sao lại như vậy? Do sự. kết chặt của sỉ ái mà tất cả đã đoạn la, 
nương nơi mùi thơm cầu được mùi vị thì chỉ có lỗ mũi ngửi 
được các mùi hương mà chẳng phát khởi tham sân si thì chỉ có 
lỗ mũi mới biết được mùi tốt xấu, chăng khởi tham dục cũng 
chăng sân s1. Sao lại như vậy 2 Do s1 ái kết chặt và tất cả đã 
được đoạn trừ rồi. Nương nơi mùi vị để cầu mặn nhạt thì chỉ có 
lưỡi căn với các mùi vị mà chẳng. phát khởi tham sân si thì phải 
có lưỡi mới biết được mùi tốt xấu, nhưng chẳng tham dục lại 
cũng chăng sân s1. Sao lại như vậy 2 Vì s1 ái kết chặt nhưng tất 
cả đều đã bỏ đi rồi. Nương nơi các xúc để cầu đến sự cảm giác 
thì chỉ có thân nầy ở nơi va chạm mà chẳng phát khởi tham sân 
si, chỉ có nơi thân mới cảm nhận được sự tốt xấu, mà chẳng 
tham dục lại cũng chăng sân s1. Sao lại như thế ? Do ái sỉ kết 
chặt mà tất cả đã được đoạn lìa vậy. Nương nơi các pháp để cầu 
sự hiểu biết, chỉ có nơi ý mới biết các pháp mà chẳng phát khởi 


Bổn Sự Kinh 57 





tham sân s1, lìa các tham dục chứng được cứu cánh tịch diệt Niết 
Bàn. Suy nghĩ như thế. Thế Tôn! vì sự bố úy mà có nơi A Lại 
Da Thức. Hay vì đoạn kiến nơi sự trói buộc làm cho các nghiệp 
quả chẳng mất đi. Khi nói chánh pháp, lúc thấy được làm cho sự 
thấy rộng ra. Người trí bên trong chứng được Nhứt Thiết Thế 
Gian chơn thật đối trị. Nghĩa là hay trừ diệt được kiêu mạn, khát 
ái làm hại A Lại Da, trừ những đường nhỏ, chứng vào chơn thật 
tánh, lìa các tham dục. Chứng được cứu cánh tịch diệt Niết Bàn. 
Như thế đó có tên là huệ nhãn, hay xem xét chánh đáng. Đó 
cũng có tên là hai loại làm cho trời người, một loại yếu kém, 
một loại mạnh mẽ, kẻ có huệ nhãn hay xem xét chánh đáng. Lúc 
ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Do hai loại trói buộc Phật lại nói chánh pháp 

Làm cho cả trời người Hay đoạn diệt thường kiến 
Một loại là yếu kém Và hai ái vô dư 

Một loại là mạnh mẽ Có huệ nhãn long vương 

Có huệ nhãn thanh văn Hay dùng mưa tưới khắp 
Hay quán sát như thật Diệt các loại phiền não 

Hay trừ mạn xa ha Làm cho được thanh 
Cứu cánh chứng Niết Bàn lương 


Lại hiểu biết như thật 
Bốn Sự Kinh - quyễn ba 
3 


Sau phần này có 414 chữ là phần nguyên văn của Hoàng Hậu 
Quang Minh 


Lời tựa phân sửa đôi 


Quyền kinh nầy so với đời Tống có chỗ giống; trong đó có 44 
đoạn giống; nhưng bản này chỉ nghe có 18 đoạn. Vì vậy cho nên 


58 Thích Như Điển dịch 





có ít nhiều văn nghĩa không giống, trước sau vì sự thu thập khác 
nhau, cho nên bốn kinh đời Tống có 4 sự lẫn lộn lớn. Có hai sự 
việc cần phải biết rõ ràng, như phía quyền nầy có phẩm tên là 
hai pháp, tức có nghĩa là trước sau chỉ có hai pháp; nhưng ở bên 
bốn kinh của đời Tống trong 43 đoạn đó chỉ có một pháp; như 
vậy có nghĩa là ý nghĩa chăng giống nhau. Đây là điều lẫn lộn 
thứ nhất. 

Lại nữa bản văn đời Tống quyền chánh 2 đoạn đầu và đoạn 
ba ở giữa câu văn hàng thứ 6 mà phía bản nầy thuộc quyền thứ 
ba. Ý nghĩa chính của kinh có 1 đoạn 12 hàng. Nơi bản kinh đời 
Tống lại viết 3 lần lên nhau. Đây là điều lẫn lộn thứ hai. 

Đoạn thứ 3 từ giữa nơi hữu tình trở xuống, tức các bản nằm 
vào quyền thứ bảy nơi kinh Phá Tăng đoạn l hàng thứ 17. Bản 
kinh đời Tống so với bản nầy có nhiều sự sai lệch. Cho đến 41 
lỗi khác. Đây là điều lẫn lộn thứ ba. 

Nơi quyên nầy nói: tham dục sân si khuế, chứa nhóm và não 
phẫn, chăng hận cùng keo kiệt, sâu vào mạn cùng hại. Tức có 
nghĩa là các bổn quyền thứ 2 phần 9 nơi phần kệ cuối kinh. 
Đúng có nghĩa là tham khu và ngu si, lại chứa phiền não hận, 
keo kiệt cùng tham lam, mạn hại cùng tất cả. Đây là điều biến 
hóa nhỏ. Bản văn đời Tống so với bản này thì chép sai. Đây là 
điều lầm lẫn thứ tư. Nên biết những sự sai lầm lớn này. 

Nay thời bản kinh này 18 đoạn bắt đầu thành tựu 2 phân, cuối 
đến 2 quả 2 buộc ràng. Tất cả là 2 pháp, tức cùng với phẩm mục 
giống. nhau về tên dùng. Đây là điều cải chánh thứ nhất. 

Tiếp theo các bản thuộc quyền thứ 4 ở giữa phần 7 có kệ 
tụng: Vì thông đạt luật nghi, chăng biết bất tịnh quả, buộc giác 
ngộ ở yên, kẻ biết ý tìm cầu; tức kết lại kinh thứ 12 làm một bài 
tụng. Sự giác ngộ nây rồi ở kinh thứ 5, tức cùng với các bản, bản 
chữ vạn thứ 4 quyền đầu đến quyền 5. Sự trói chặt kinh quả và 
kinh trên cả thảy 7 kinh. Tức là so với bốn nầy quyền cuối thuộc 
kinh 7. Tức cuối cùng đều giống nhau. Đây là điều thứ 2 cần 
hiểu rõ. Ngoài ra thì không đúng, cho nên xưa nay lấy đây làm 
bản chánh vậy. 


Bổn Sự Kinh s9 





Lại cũng có ý và pháp xấu tốt mà không có tham dục lại 
chẳng có sân khuê. Vì sao vậy? Vì ái nhiễm kết thành. Tất cả 
đều đoạn lìa vậy. Cho đến thân nầy, tương tục ở đời, chưa vào 
Niết Bàn, thường vì người trời chiêm ngưỡng lễ bái, cung kính 
cúng dường. Nơi đây có tên là Hữu Dư Y Niết Bàn. Thế nào gọi 
là Vô Dư Y Niết Bàn ? Nghĩa là các Tỳ Kheo đã chứng quả A 
La Hán, các lậu tận đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, 
những gì đáng bỏ đã bỏ, tự chứng tự biết, tận hết rồi và kết quả, 
tự hiểu tự giải, khi giải thoát rôi, chứng được biến tri. Nương 
vào nơi ấy tất cả mà thọ nhận, chẳng dẫn đến một nhân, chẳng 
cần hy vọng, tất cả đều đoạn diệt, cứu cánh tịch tịnh, cứu cánh 
thanh lương, yên ổn lạ thường, đều do thanh tịnh, chăng phải 
đùa cợt, như vậy thanh tịnh, chăng phải đùa cợt, chăng phải 
nghĩa có, chăng phải nghĩa không, chăng phải nghĩa kia, hoặc có 
hoặc không. Chăng phải nghĩa Kia chăng có chăng không. Chỉ 
có thể nói vì chẳng thể thí thiết cứu cánh Niết Bàn; cho nên có 
tên là Vô Dư Y Niết Bàn. Các Tỳ Kheo nên biết! Như thế có tên 
gọi là 2 loại Niết Bàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy 
mà nói kệ rằng: 


Lậu hết tâm giải thoát Tên Vô Dư Niết Bàn 

Giữ gìn thân tối hậu Các hí luận đều tiêu 

Tên Hữu Dư Niết Bàn Nơi hai Niết Bàn nầy 

Các hành đều tiếp tục Tối thượng chẳng gì sánh 
Các việc nhận đều hết Nghĩa pháp giờ và sau 
Tịch tĩnh lẫn thanh lương Tịch tĩnh thường an lạc. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Do 2 sự trói buộc mà làm cho trời người, một loại yếu kém, 
một loại mạnh mẽ. Kẻ có trí huệ hay quan sát kỹ. Thế nào là 2 
sự trói buộc ? Nghĩa là trói buộc vào sự thấy, thấy có thấy 
không. Thế nào là trời người vào loại yếu kém, nghĩa là trời 
người có ái có lạc, có buồn có vui cho nên có Sự mất mát. Khi 
nói chánh pháp thì chẳng hay cung kính lắng tai mà nghe, lại 


60 Thích Như Điển dịch 





cũng chăng có thể có tâm phụng sự giáo nghĩa, chẳng thể tùy 
thuận, tu như điều thấy, chỉ sanh yếu kém, thối lui khiếp Sợ. Ta 
lúc ấy phải như thế nào, chúng ta lúc ấy phải như thế nào ? Như 
vậy đó là một loại trời người yếu kém. 

Thế nào là một loại trời người mạnh mẽ ? Nghĩa là trời người 
có sợ có chán, hay cầu chăng có. Khổ pháp chập chùng phải gặp 
ĐỠ vậy, giữ lấy chấp trước như vậy như vậy, thấy các ác thú, liền 
nhớ nghĩ răng: Ta nếu đoạn mất chưa yên trong hiện tại thì lúc 
ấy lại có tên là tịch tịnh vi diệu. Như vậy đó trời người một loại 
mạnh mẽ. 

Thế nào gọi là kẻ có huệ nhãn ? Phải hay quán sát. Nghĩa là 
các Thánh Thanh Văn; những gì quán sát như thật đã quán sát 
xong; chắng phải không thật mà sanh kiêu mạn, chẳng nương 
như thật mà sanh kiêu mạn; chăng vì nguyên nhân như thật mà 
sanh kiêu mạn; chăng chờ như thật mà sanh kiêu mạn. Thấy 
đúng như vậy rồi mới sanh chán ghét. Khi đã chán ghét rồi mới 
có thê lìa dục. Khi đã la dục rồi thì mới có thể giải thoát. Khi đã 
giải thoát rồi thì mới có thể tự biết, ta việc sanh đã hết, phạm 
hạnh đã lập, việc làm đã xong, chăng thọ thân nữa, nghĩ như thế 
rồi, Đức Thế Tôn vì kia mà hoan hỷ với các A Lại Da, thường 
hay vì thấy sự trói buộc làm cho có diệt, nên nói chánh pháp, vi 
tế thậm thâm, lìa thấy lìa ngộ, tịch tịch thắng diệu, chăng phải 
tìm đến cảnh giới sở hành. Đây là những người có trí huệ chơn 
thật, có thê hiêu cả những chuyện thế gian, chơn thật đối trị, lại 
hay trừ diệt kiêu mạn, khát ái, hại A Lại Da, đoạn các đường 
nhỏ, chứng chơn không tánh. 





Bổn Sự Kinh 61 





Bốn Sự Kinh 


Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyễn Trang phụng chiếu dịch. 
Đức quốc tại Chùa Viên Giác Hannover, 
Tỳ Kheo Thích Như Điển 
dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, đời Thủ Tướng Schröder, 
vào mùa hè năm 2002. 


e‡š# œ5 


Quyền thứ tư 
Phâm pháp thứ hai 
Phân hai 


Ta nghe từ Đức Thế Tôn như thế này. Các Tỳ Kheo nên biết! 
Nếu có Tỳ Kheo giảm thiểu sự ngủ nghỉ hay nhớ nghĩ chơn 
chánh thì tâm thường an trụ nơi cảnh an tịnh. Từ nơi thiện pháp 
hay xem pháp lành mà tu tập chánh niệm. Như thế đó các Tỳ 
Kheo! giảm thiểu ngủ nghỉ, nhớ nghĩ chơn chánh, tâm thường an 
lạc nơi cảnh giới thanh tịnh. Từ nơi thiện pháp thấy nghe pháp 
lành mà tu tập chơn chánh. Ở nơi 2 quả tùy chứng một quả, 
nghĩa là hiện pháp hoặc chứng Hữu Dư Y Niết Bàn, hoặc quả 
chăng hoàn. Lúc ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ 
răng: 


Giác ngộ hay nghe pháp Biết thời hay tu tập 

Tu hành đắc thắng quả Có cứu cánh siêu việt 
Chìm đắm nơi ngủ nghỉ Sanh lão bệnh tử khổ 
Chăng có không gì cả Cho nên phải siêng tu 

Kẻ giảm thiểu ngủ nghỉ Giảm thiêu việc ngủ nghỉ 
Đủ chánh niệm chánh tri Thường hay quán tịch tĩnh 
Tâm này thường yên ồn Được hai quả chăng nghi 
Thường ở yên thanh tịnh Hoặc đoạn sau kết quả 


Từ nơi pháp lành ấy Chứng được quả chăng hoàn 


62 Thích Như Điển dịch 





Hoặc đoạn phần bên trên 
Độ sanh lão bệnh tử 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có Tỳ Kheo ở nơi thanh nhàn thường ở chỗ yên 
chuyên tu thiền định, chẳng rời tĩnh lự, thành tựu minh tịnh Tỳ 
Bát Xá Na (quán sát), giữ gìn tự tâm làm cho chẳng toán loạn, 
nương nơi thiện pháp tu tập chẳng nhiễm. Như thế các Tỳ Kheo! 
nơi hai quả ấy ta nói nhất định có thể chứng một quả. Nghĩa là 
pháp hiện tại, hoặc chứng quả Hữu Dư Y Niết Bàn hoặc quả bất 
hoàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Vui không, sông ở yên Đầy chánh niệm tĩnh lự 

Đủ chánh niệm chánh tri Chăng chấp có, giải thoát 
Lạc an trụ tâm nầy Hay tận các việc tham 

Lìa hư vọng phân biệt Thường vui chăng buông 
Hay phòng hộ tự tâm lung 

Xa rời màn vô minh Thấy buông lung hay sợ 

Và các dục phiền não Những thấy hay xa lìa 

Chăng ưu hận, về chơn Sớm chứng được Niết Bàn 


Tâm này hay yên tịnh 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu có Tỳ Kheo chăng xâu chẳng thẹn, người kia quyết 
định chẳng thể thông qua, chẳng thể hiểu biết, chăng chứng quả 
vị, chăng đến Niết Bàn, cũng chăng thê chứng được vô thượng 
an lạc. Nếu có Tỳ Kheo có tàm có quý, kẻ ấy nhất định có thể 
thông qua, có thể hiểu biết, có thể chứng quả vị,có thể chứng 
Niết Bàn, cũng có thê chứng cứu cánh vô thượng an lạc. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Kẻ chăng xâu chăng thẹn Điêm cuôi đên còn xa 
Lười biêng chăng siêng năng Có xâu có hô thẹn 
Nhiêu hôn trâm ngủ nghỉ 


Bổn Sự Kinh 63 





Thường chăng hay buông Kẻ kia dứt ràng buộc 


lung : Cùng sanh già bệnh chết 
Vui yên nơi thiên định Sớm chứng quả giải thoát 
Đên Niêt Bàn chăng động Được vô lượng an lạc 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Phàm là kẻ xuất gia, lược nói hai loại, nên làm những việc 
nếu có thể làm đúng, sẽ được những gì chưa được, sẽ gặp những 
gì chưa gặp, sẽ chứng những øì chưa chứng, sẽ tiêu sầu thán, có 
thể diệt trừ lo buôn, có thể tiếp xúc với chân lý, có thể được cam 
lồ, có thể chứng Niết Bàn. Sao gọi là hai? Một là Tĩnh Lự, hai là 
hay nghe. Sao gọi là Tĩnh L\y? Nghĩa là các Tỳ Kheo xa rời các 
ham muôn xấu, chẳng phải là pháp lành, có sai có quấy, ly sanh 
hỷ lạc, sống ở đầy đủ. Đây là sự tĩnh lự căn bản. Sự sai quấy 
dừng lại, bên trong sẽ được vui; nêu chẳng dừng sự sai quấy thì 
không sanh được hỷ lạc, sống yên ở đủ. 

Thứ 2 Tĩnh Lự là sự ha sông vui, bỏ chánh niệm và chánh tri, 
thân thọ niềm vui, vì chúng mà nói, có xả có niệm, an trụ khoái 
lạc, đầy đủ sống yên. 

Thứ 3 Tĩnh Lự là đoạn khổ đoạn vuI, trước diệt lo, vu1, chăng 
khổ chăng vui, bỏ niệm, thanh tịnh đầy đủ sống yên. 

Thứ 4 Tĩnh Lự - sao gọi là hay nghe ? Nghĩa là các Tỳ Kheo 
nương nơi Phật nói, đầu, giữa, sau nghe hiểu và lý giải văn 
nghĩa rõ ràng, thuần đầy pháp phạm hạnh thanh tịnh. Cho nên 
hợp với khế kinh để tụng đọc như Già Đà, Tự Thuyết, Bồn Sự, 
Bồn Sanh cho đến Phương Quảng, vị tằng hữu... Nương nơi đó 
mà thọ trì đọc tụng nghe tập làm cho thông lợi, tuyên dương giải 
thích; nên có tên là hay nghe. 

Như thế đó các người xuất gia lược nói hai loại là vậy! Nên 
làm những việc nếu có thể đúng đắn sẽ được những gì chưa 
được, gặp những gì chưa gặp, chứng những gì chưa chứng, có 
thể tiêu sầu thán, có thê diệt ưu khô, có thê gặp chân lý như thật, 
có thể được cam lồ, có thể chứng Niết Bàn. Lúc ấy Đức Thế Tôn 
sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


64 Thích Như Điển dịch 





Xuất gia có hai loại Trăm ngàn Tăng cầm ngọng 
Muốn làm việc chơn chánh Chăng huệ không tĩnh lự 
Nên ở yên hay nghe Nói kinh trăm ngàn năm 

Xa sẽ chứng Niết Bàn Chăng chứng một Niết Bàn 
Yên lặng huệ là gốc Khuyên tu người trí huệ 
Huệ có từ yên lặng Vui nghe pháp giải thoát 

Có ở yên có huệ Nhớ nghĩ tất lợi lạc 

Xa sẽ chứng Niết Bàn Hay sớm chứng Niết Bàn 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết. Sự tìm cầu có hai chăng có thứ ba. Sao gọi là hai ? Nghĩa là 
tìm cầu thánh và chăng tìm cầu thánh. Sao lại có tên gọi là 
chẳng tìm cầu thánh ? Nghĩa là có một loại pháp về già tìm cầu 
pháp già. Đã có bịnh rôi, tìm cầu pháp bịnh, đã có pháp chết rồi 
tìm câu pháp. chết, đã có pháp sầu rồi, tìm cầu pháp sầu, đã có 
pháp nhiễm rồi, đi tìm cầu pháp nhiễm. 


Sao gọi là pháp già ? Nghĩa là vợ con, nô tỳ, kẻ ở, voi ngựa 
bò dê gà heo nhà cửa, vàng bạc tài sản v.v... đều có tên là pháp 
già. Đó là pháp lão vì lẽ những loại hữu tình nầy có căn bản 
sanh tử khổ não. Kẻ phàm phu sanh ra nương vào đó mà tồn tại, 
bị nhiễm ái đắm trước. Do lý do nầy mà chẳng thê giải thoát 
sanh tử nên có tên là pháp già. 


Sao gọi là pháp bịnh ? Nghĩa là vợ con, nô tỳ, kẻ ở nói rộng 
cho đên nhiều loại do chăng thê giải thoát sanh tử; nên có tên là 
bệnh pháp. 


Sao gọi là tử pháp ? Nghĩa là vợ con, nô tỳ, kẻ ở rộng ra cho 
đên nhiều loại do chăng thê giải thoát sanh tử nên có tên là pháp 
chết. 


Bổn Sự Kinh 65 





Sao gọi là pháp sầu ? Nghĩa là vợ con, nô tỳ, kẻ ở cho đến nói 
rộng ra các loại, do chăng thê giải thoát sanh tử nên có tên gọi là 
pháp sâu. 


Sao gọi là nhiễm pháp ? Nghĩa là vợ con, nô tỳ, kẻ ở, voi 
ngựa trâu dê, gà heo, nhà cửa, tiền bạc tài sản có tên là nhiễm 
pháp. Đó gọi là pháp nhiễm. Có nghĩa là chúng hữu tình có căn 
bản sanh tử khổ. Người ngu sanh ra nương vào nơi này bị nhiễm 
ái đắm trước, do vậy mà chẳng thể giải thoát sanh tử được; nên 
có tên là nhiễm pháp. Nếu nương nơi nầy mà tìm cầu ái lạc thì 
phải biết rằng chẳng tìm cầu thánh hạnh. Những tìm cầu như thế 
cuối cùng Đức Như Lai chẳng xưng dương tán thán. Chỉ thường 
hay khuyên nên biết mà xa rời. 

Thế nào là nhân duyên chăng tìm cầu thánh hạnh ? mà cuối 
cùng Như Lai chẳng xưng dương tán thán ? mà chỉ khuyên răn 
thôi để làm cho xa lìa ? Do việc tìm cầu này là không phải pháp 
của hiền thánh, chăng thể ra khỏi, .èkhông thê vui Niết Bàn, chẳng 
trói buộc, chẳng xa ha, chăng mất, chăng yên, chẳng có trí tuệ, 
chăng thành đăng giác, chăng chứng Niết Bàn. Do vậy sự tìm 
cầu nây có thể dẫn tất cả chúng sanh vào sanh già bệnh chết sầu 
than lo buồn khổ não. Như vậy cho nên đây gọi là phi thánh tìm 
cầu. Như Lai cuối cùng rồi chẳng xưng dương tán thán. Chỉ hay 
khuyên bảo cho biết và làm cho xa rời. 


Thế nào gọi là tìm cầu thánh hạnh ? Nghĩa là có một loại về 
pháp già có thể tự biết là ta đã già, phải tự biết như thật là mình 
đã quá già, tìm cầu cứu cánh, không già thì không có vô thượng 
an lạc Niết Bàn. Cho đến pháp bịnh, có thể tự biết mình đã có 
bịnh, hay biết bịnh như thật, tìm cầu cứu cánh, không bịnh thì 
không chứng vô thượng Niết Bàn. Cho đến pháp chết cũng hay 
tự biết, mình sẽ phải chết, hay biết như thật về pháp chết, tìm 
cầu cứu cánh, chăng chết thì chắng có vô thượng an lạc Niết 
Bàn. Cho đến pháp sầu, cũng nên tự biết, ta có pháp sầu, có thể 
biết pháp sầu như thật, tìm cầu cứu cánh, không sâu thì không 


66 Thích Như Điển dịch 





chứng vô thượng an lạc Niết Bàn. Cho đến pháp nhiễm cũng hay 
tự biết ta có nhiễm pháp, hay biết nhiễm pháp như thật, tìm cầu 
cứu cánh, không nhiễm chăng có vô thượng an lạc Niết Bàn. 
Như thế ấy có tên là tìm cầu thánh hạnh. Như vậy tìm cầu, tất cả 
các Đức Như Lai xưng dương tán thán. 

Thế nào là nhân duyên tìm cầu thánh hạnh ? mà tất cả Như 
Lai đều xưng dương tán thán? Do sự tìm cầu nầy mà gọi là pháp 
của hiền thánh. Có thể vĩnh viễn ra khỏi, có thể vui thú Niết 
Bàn, có thể chán có thể la, có thể diệt có thể tịnh, có thể được 
trí tuệ, có thê thành đẳng chánh giác, có thể chứng được Niết 
Bàn. Do sự tìm cầu này có thể siêu tất cả sanh lão bệnh tử sầu 
than, lo khổ về sanh và không phiền não cho nên như thế là tìm 
cầu thánh hạnh. Tất cả các Đức Như Lai hay xưng dương tán 
thán. Cho nên có tên là tìm cầu. Có 2 loại chăng có 3, cho nên 
các ngươi phải biết như vậy. Ta nay xa rời như thế nào sự chẳng 
tìm cầu nơi thánh hạnh? phải như thế mà tìm cầu nơi thánh 
hạnh. Nầy các Tỳ Kheo! Phải nên hiểu như vậy. Lúc bấy giờ 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Tất cả loài hữu tình Tìm cầu nơi vắng vẻ 

Có hai loại tìm cầu Tên là tìm cầu Thánh 
Chăng có pháp thứ ba Này giảm dần sự khổ 
Ngha là Thánh, chẳng Xa lại chứng Niết Bàn 
Thánh Hằng an lạc thanh lương 
Chẳng biết già bịnh chết Thường hết sạch sợ hãi 
Sầu nhiễm pháp qua. rồi So phi thánh tìm cầu 
Lại cầu mong ái nhiễm Chư Phật thường dạy bảo 
Tên chăng thánh tìm cầu Đó sanh tử căn bản 

Này tăng nhanh sự khổ Trí giả thường xa lìa 

Xa lìa chưa ra khỏi Đây thật tìm cầu Thánh 
Từ sanh lại phải sanh Chư Phật hằng xưng tán 
Hoặc cao hoặc nơi thấp Đây nồi vui Niết Bàn 
Hay biết già bịnh chết Kẻ có trí siêng tu. 


Sầu nhiễm pháp qua đi 


Bổn Sự Kinh 67 





Sâu vào nghĩa trước Uân Đà Nam việt : 


Vì thông đạt luật nghĩ Qua giác ngộ ở yên 
Biệt lìa, chăng nơi tịnh Tâm nương vào tâm câu. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Lược nói hai loại - có loại pháp tự thanh tịnh hay hộ trì 
thế gian. Thế nào gọi là hai ? Có nghĩa là tàm và quý. Nếu 
không nương theo hai điều nầy thì không thành pháp tự thanh 
tịnh. Trong thế gian loài hữu tình tất cả đều thành chỗ uế tạp, 
giống như bò dê gà heo chó v.v... chăng biết cha mẹ anh chị em, 
chăng biết mô phạm, Thầy Tổ cùng Hòa Thượng v.v... Do điều 
nây có hai pháp tự thanh tịnh. Phải ra rời sự uê trược nơi thế 
gian hữu tình nầy, chẳng phải như gà dê bò heo chó v.v... mà 
phải biết cha mẹ anh chị em, phải biết mô phạm, Thầy Tổ, Hòa 
Thượng v.v... cho nên các ngươi nên phải biết. Ta đã thành tựu 
hai loại tối thắng ấy như thế nào ? 

Thứ nhất là xấu hồ về pháp tự thanh tịnh. Này các Tỳ Kheo!l 
Phải nên biết rằng như thế đó. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Hai pháp tự thanh tịnh Do có hai pháp nầy 

Hay giữ gìn thế gian Hay rõ biết trên dưới 

Làm chăng mất trời người Chăng giống bò cùng dê 
Nghĩa tàm và hay quý Làm các việc dơ uế 

Nếu không có hai nây Này những người hiểu biết 
Đều chắng rõ tôn ti Thành tựu hai pháp nầy 
Dơ nhớp giống bò dê Thường hộ trì trời người 
Gà heo cùng chó thảy Chết chẳng đọa tam đồ 


Ta từ Đức Thế Tôn nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên biết! 
Ta vì Như Lai ứng chánh đăng giác mà lúc chưa thành Phật, còn 
ở địa vị Bồ Tát đa phần ở yên chẳng tìm đến niềm an lạc tuyệt 


68 Thích Như Điển dịch 





đối, như vậy ở yên, chẳng tìm đến niềm an lạc tuyệt đối; nên có 
tên là phần tầm tư thứ nhất. Do ở yên như thế để tu tập cùng với 
các loài hữu tình lại cũng chăng làm tôn hại. Do vậy sự tầm tư 
nầy chứng đắc vô lượng viên mãn phạm hạnh. Hai là khi Như 
Lai còn ở địa vị Bồ Tát đa phần an trụ nơi xa lìa tầm tư sống an 
lạc hoan hỷ, như thế ở yên, luôn luôn xa rời tầm tư và sống an 
lạc hoan hỷ; nên có tên thứ hai là đa phần tầm tư. Do ở như vậy 
mà tu hành, nương nơi bất thiện pháp, hay xa lìa, do tầm tư nầy 
mà chứng được căn lành đầy đủ thắng đạo. Ta lúc ấy an trụ như 
vậy nơi hai loại tầm tư, siêng năng tinh tấn, cho đến tự mình tất 
cả máu thịt đều đông khô cứng lại, chỉ trừ thân mình và xương 
cốt, lại chăng buông lung cho đến chưa biết chưa thấy chưa 
được, chưa hiểu, chưa chứng mà muốn thấy biết được giải 
chứng thì ở nơi khoảng giữa chăng sanh lười biếng, siêng năng 
tinh tấn chẳng hề lui sụt. Do chẳng. buông lung nây, sự siêng 
năng tỉnh tấn này, chẳng giải đãi nầy vậy, sẽ chứng được vô 
lượng chánh đăng bồ đê. Sớm chứng được vô thượng thanh 
lương Niết Bàn. Mau chứng được vô thượng nhất thiết tri kiến. 
Cho nên các ngươi nên biết, ta SẼ VÌ sao mà an trụ, chẳng hại 
thường hay an lạc và nhiều phần tầm tư, an trụ xa rời, vui vẻ đa 
phần trầm tư. Nầy các Tỳ Kheo phải nên học như thế. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Phật lúc còn Bồ Tát Xa rời pháp chẳng lành 
Thường ở yên hai pháp Tất cả những phiền não 
Nghĩa chẳng hại, xa rời Chứng được những thiện căn 
Vui vẻ và ý yên Đầy đủ đường tốt đẹp 

Chăng hại những hữu tình Thường tinh tắn dõng mãnh 
Tu từ bị hỷ xả Chăng buông lung mà ở 
Chứng vô lượng phạm trụ Chứng vô lượng Bồ Đề 

Đầy đủ chăng làm khó Thanh lương Niết Bàn vậy. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biệt! Các Bà La Môn, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Sát đê lợi v.v.. đã 


Bổn Sự Kinh 69 





làm nhiều việc, nghĩa là thí cho các ngươi ví như áo quần, ăn 
uống, chỗ nằm, thuốc cho người bệnh, nhà ở đồ dùng. Các Tỳ 
Kheo nên biết! họ đã làm nhiều. Nghĩa là có thể vì họ mà tuyên 
thuyết chánh pháp; đầu, giữa, cuối phải hay, văn nghĩa rõ ràng, 
thuân chỉ đầy đủ pháp thanh tịnh tu hành. Điều nây mà có thể 
giải thoát pháp sanh, già, bệnh, chết, sầu than, lo buôn, khổ não. 
Các ngươi nên vì họ mà dùng thuyền pháp, chuyển xe pháp, 
nương vào lời của Như Lai khuyên tu phạm hạnh, sớm đến nơi 
vô thượng Niết Bàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa 
nầy mà nói kệ rằng: 


Xuất gia và cư sĩ Người tục nương xuất gia 
Nương vào nhau mà sống Nhờ chánh pháp vi diệu 

Do giáo pháp hai nơi Hai chúng nương vào nhau 
Sớm đến vui Niết Bàn Thọ niềm vui trời người 
Xuất gla nương người tục Độ sanh già bệnh chết 

Được như pháp đô dùng Đến thanh lương Niết Bàn 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Hãy nương vào nơi giới có thể tu hai pháp. Thế nào gọi 
là hai ? Nghĩa là Xa Ma Tha, Tỳ Bát Xá Na. Nghĩa là kẻ tu hành 
nương vào gIới để tu Xa Ma Tha (Chị). Tức tu nơi sự dừng lại, 
làm cho tâm đầy đủ, vì các sự việc mà tu tập tâm này. Kẻ tu tập 
nơi tâm là làm cho đoạn tham dục vậy. Những kẻ tu hành như 
thế đều nương vào giới, tính tấn tu hành Tỳ Bát Xá Na (Quán), 
tức tu như vậy về quán rồi, làm cho trí huệ đầy đủ. Vì vậy phải 
tu tập quán để có trí huệ. Kẻ tu tập trí huệ như thế vì đoạn sự sĩ 
mê vậy. Sự tham nhiễm làm tâm dơ, làm cho chẳng giải thoát, sỉ 
nhiễm làm dơ trí huệ, làm cho chăng sáng suốt. Nếu xa rời sự 
tham dục, tâm lành giải thoát. Nếu xa rời sự sĩ mê thì trí lành 
giải thoát. Nếu y như thế nơi hai loại này thì giải thoát, có thể 
chánh tri kiến cho đến được, gặp và chứng. Ta nói đây là tâm 
lành giải thoát vậy, là huệ lành giải thoát, gặp một sự tu tập tối 
thượng trượng phu. Nầy các đệ tử của ta! Đây là những kẻ 


70 Thích Như Điển dịch 





chứng đạo nhờ vào tâm giải thoát. Nếu mà xem nhẹ việc này thì 
chẳng phải do nhân duyên nầy mà phát sanh nhiều loại chẳng 
nhãn, chăng tin, làm cho tâm bị tôn hoại. Vì sao vậy ? Vì có thể 
thấy được sự sai trái nơi kẻ kia có tội hay làm cho họ không tổn 
hại. Nầy các Thánh đệ tử! Kẻ có tâm giải thoát chơn chánh như 
thế thì sẽ được tán thán bằng những lời đẹp, cung kính lễ bái 
cúng dường; chăng phải do nhơn duyên nây phát sanh những 
loại hoan hỷ, xưng tụng về tâm tốt đẹp. Vì sao thế ? Vì lẽ hay 
thấy rõ mà tán thán sự đẹp đẽ ấy. Nơi kẻ kia có phước, không 
phải vô ích. Nếu mà như vậy thì gọi là được tâm bình đẳng ở 
trong đời, chăng lo chẳng sợ, an ôn tự tại. Cho nên các ngươi 
nên biết như vậy. Ta nay vì sao mà ở nơi giới để tu chỉ và tu 
quán ? Các Tỳ Kheo nên biết như thế mà học. Lúc ấy Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nương vào nơi giới luật Tu quán làm huệ sáng 

Tu vô tội chỉ quán Huệ sáng diệt si ám 

Tất giúp căn và ý Diệt ám chứng giải thoát 
Chứng cam lồ Niết Bàn Giải thoát, tâm bình đẳng 
Tu chỉ làm tâm điều Nên các Thầy Tỳ Kheo 
Tâm điều lìa tham dục Tinh tấn chớ phóng dật 

Lìa dục chứng giải thoát Thường nương tựa vào giới 
Chứng giải thoát tâm bình Tu chắng tội, chỉ quán. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã từng được nghe như thế này. Các Tỳ 
Kheo nên biết Tu học thắng lợi, nương nơi Như Lai tu hành 
phạm hạnh, huệ là đầu mối, giải thoát kiên cố, niệm tối quan 
trọng, nếu có kẻ thành tựu tu học thắng lợi, nương nơi Như Lai 
tu hành phạm hạnh, huệ là đứng đầu, giải thoát kiên có, niệm tối 
quan trọng thì kẻ kia cuối cùng chăng nhiễm tâm nầy vào mùi 
vị, sắc đẹp lẫn tham ái. Lại cũng chăng làm cho tâm nầy đắm 
nhiễm vào vị, thanh, hương, xúc pháp của sự tham ái. Khi tâm 
đã chăng tham luyến bị ràng buộc rồi thì chẳng có sự đắm trước 


Bổn Sự Kinh 71 





nơi sắc tướng của thức và cũng chăng làm cho thức đắm trước 
vào thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

Ở nơi hai quả tùy chứng một quả. Nghĩa là hiệu pháp chứng 
được Hữu Dư Y Bát Niết Bàn. Hoặc bất hoàn quả. Lúc ấy Đức 
Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Kẻ tu học thắng lợi Hiếu thắng lợi đầy đủ 
Nương Phật tu phạm hạnh Sanh thắng định trí huệ 
Huệ chính là dẫn đầu Tận sanh già cùng chết 
Và giải thoát ngục tù Chứng Hữu Dư Y Cảnh 
Niệm cũng tối quan trọng Cho nên các Tỳ Kheo 
Hai quả tùy chứng một Phải siêng tu giới định 
Nghĩa hiện pháp Niết Bàn Sanh vi diệu trì tuệ 
Cùng hay, bất hoàn quả Hết sanh già bệnh chết 
Do huệ làm đầu đàn Ở nơi pháp luật ta 
Tham chẳng dính tâm này Thường hay chỉ buông lung 
Không bởi sắc cùng duyên Định mất, ma quân hiện 
Tương tục nơi ý thức Làm cho tắt cả khổ 


Ta từ nơi Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ 
Kheo nên biết! Tất cả thế gian xấu xa chăng có pháp lành thì tất 
cả đều vô minh. Vì điều nầy dẫn đầu mà làm cho sanh trưởng, vì 
chẳng xấu hồ, điều nầy hỗ trợ phía sau; nên đã làm cho tổn 
giảm. Vì sao thế? Vì các thú có sanh lão bệnh tử, sầu thán, khổ, 
nhiệt não v.v... Vì tất cả đều dùng vô minh làm căn bản mà sanh 
trưởng vậy. Khi sanh trưởng rồi y vào nơi đó mà phát khởi tất cả 
những việc ác, làm việc chăng lành. Khi ác pháp sanh vì do 
chẳng xấu hồ, cả việc chẳng thay đối. Vì chăng hồi quá nên sanh 
tốn giảm. Ở trong tất cả thế gian pháp thanh tịnh đêu do trí tuệ 
dẫn đầu mà sanh trưởng, có tàm có quý. Do sự hỗ trợ đó mà 
chẵng tốn hại. Vì sao thế ? Vì phía trước sáng, tàm quý đứng 
sau, hay xa lìa vĩnh viễn, các thú có sanh lão bệnh tử, hay siêu 
tất cả sâu than ưu khổ phiền não v.v... hay gặp chân lý, hay được 
cam lồ, hay chứng Niết Bàn; cho nên các ngươi nên học như 


72 Thích Như Điển dịch 





vậy. Ta nay vì sự đoạn diệt vô minh, phát khởi trí huệ, xa rời tất 
cả các thú, có sanh lão bệnh tử, xa rời tất cả sầu thán ưu khổ 
phiền não v.v... gặp được hơn lý, được có cam lồ, chứng được 
Niết Bàn. Nầy các Tỳ Kheo nên biết! nên biết như vậy. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn vào sâu nơi nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Đời nầy và đời sau Đầu mối do vô minh 
Sanh già cùng bệnh chết Cuối cùng chẳng tàm quý 
Tham ái cùng phiền não Sanh trưởng các pháp ác 
Do vô minh làm gốc Tùy sanh vào ác thú 

Vô minh chỗ tối tăm Cho nên phải siêng năng 
Làm cho mãi sanh tử Lìa tham ái ngu s1 

Đời này và đời sau Phát khởi trí huệ sáng 
Qua lại thú cao thấp Đoạn sanh tử khổ gốc 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác đều thương thế 
gian mà ra đời. Vì muốn xa lìa bỏ đi hai pháp, chuyền thành 
hiền thánh của vô thượng pháp luân và tất cả thế gian đều có 
pháp môn vi diệu, hoặc Bà La Môn, Thiên ma phạm v.v... chưa 
hề có thể như hai pháp luân. Thế nào là hai pháp ? Một là vô 
minh, hai là ái dục. Tất cả Như Lai Ứng Chánh Đăng Giác 
thương xót thế gian mà ra đời, đều vì xa rời từ bỏ hai pháp mà 
chuyên pháp luân để trở nên hiền thánh. Nói rộng cho đến kẻ 
chưa thể cũng có thể nghe pháp và nếu có thể vĩnh viễn xa rời 
bỏ tất cả vô minh cho đến ái dục, làm cho điều này hết đi không 
còn nữa và có thể làm cho các phiền não vĩnh viễn được đoạn 
trừ các tạp nhiễm. Vì vậy có tên là ra khỏi sự đối kháng, vượt 
lên những tường ngăn, phá đi tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo, 
nên có tên là hiền thánh. Có tên là cờ chánh pháp. Đó là Đại Sa 
Môn, đó là Bà La Môn, đó là trí tuệ chơn chính, đó là sự gội rửa 
chân chính, đó là kẻ trí chơn chánh, đó là sự điều thuận đến nơi 
điều thuận, có tên là phước điền ở đời. Lúc bấy giờ Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Bổn Sự Kinh 73 





Vô thượng chánh đăng giác Làm tám đường chánh đạo 
Ông chủ ở trong đời Vui cảnh diệt Niết Bàn 
Đại hùng đại trượng phu Người trí nghe pháp nầy 
Làm xa rời tên độc Lồng tin chắc kiên cố 
Thương xót các thế gian Đạt các pháp ngay thắng 
Vì dứt bỏ hai pháp Đoạn vô minh và ái 

Đó vô minh và ác Vô minh và ái trừ 

Chuyển vô thượng pháp luân Các tạp nhiễm đều diệt 
Đó là khổ, nhơn khổ Đến điều thuận đất lành 
Những khổ nầy đoạn diệt Tên là ruộng phước tốt 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Có hai việc khổ khó có thể nhẫn được, thứ nhất là cạo tóc, 
thứ hai là thường cầu đói khát. Vì sao vậy ? Vì thế gian nhiều 
giận hờn và khó khăn, nên có lời nguyện rằng, nguyện được 
nghèo khó, cắt bỏ râu tóc, ăn mặc đơn giản, tay câm bình bát, từ 
nhà này đến nhà khác, sống đời xin ăn ở nơi những người thí 
chủ nam nữ, muốn giữ được pháp này, phải là người xuất gia, 
chăng làm kẻ giàu có mà tham lam, chứa nhóm sự lo sợ với mọi 
người. Chăng SỢ chăng lo mà bỏ đi nhà cửa, cũng chỉ vì mục 
đích là thoát ly sanh lão bệnh tử, sầu than ưu khổ, nhiệt não 
v.v... Cũng chỉ vì diệt trừ những nỗi khổ của các uẫn. Các đệ tử 
của ta nên cầu những việc như thế, chánh tín xuất gia vì lợi ích 
cho kẻ khác nên gìn giữ pháp này. Hoặc đã xuất gia rồi mà chưa 
trải qua, sanh tâm ngã mạn, lười biếng, giãi đãi, sống trong thụt 
lùi, làm mất chánh niệm,chăng có chánh kiến, tâm loạn chẳng 
định, nương theo các căn mà tham lam nhiều thứ, tâm bị tham 
hận, ngu sĩ vô trí, chìm đắm nơi dục lạc, hư vọng tư duy, phá 
các giới cấm, sa môn hư thật mà tự xưng là Sa Môn, chẳng đúng 
phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh. Bên trong chiều theo như 
cỏ như trùng bị đồ che khuất, như tiếng chó sủa, chứa toàn 
chuyện ác. Vừa chứa việc lành vừa làm không biết bao nhiêu là 
chuyện ác. Cũng giống như có người từ nơi tối. Từ chỗ chống 


74 Thích Như Điển dịch 





đối sâu và chống đối. Từ chỗ sợ hãi đến chỗ sợ hãi. Ta nói đây 
là những người xuất gia si mê. Lại cũng như vậy cũng giống như 
một cây cả hai đều cháy, ở giữa mục nát. Nếu ở giữa làng hay ở 
nơi vắng vẻ cũng đều vô dụng. Ta nói như thế là người xuất gia 
ngu sỉ. Lại cũng như vậy làm cho mất sự tin tưởng nơi người tại 
gia, chăng phải là kẻ Sa Môn xuất thế, chẳng lợi ích gì cả. Lúc 
ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Kẻ xuất gia phá giới Nếu ai phạm giới cắm 
Cả hai đều chẳng thành Chăng hối chăng xấu hồ 
Làm mất lòng tại gia Mà thọ của cúng dường 
Và hủy hoại Sa Môn Chắc chắn sanh địa ngục 
Thà nuốt hòn sắt nóng HỡiI những người có trí 
Và ngậm nước đồng sôi Nên giữ gìn tịnh giới 
Chăng thọ của tín thí Chẵng thọ của tín thí 
Mà phạm điều giới cắm Nếu mà phạm giới cắm. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Trên đời có hai loại Bổ Đặc Già La (Pudgala = chúng sanh) 
hay giữ gìn tăng trưởng hoặc ác thú địa ngục. Đó là pháp lành và 
pháp chăng lành. Thế nào là hai loại Bổ Đặc Già La ? Loại 
chúng sanh thứ nhất hay phạm tịnh giới, chẳng phải là Sa Môn 
mà tự xưng là Sa Môn, chăng phải phạm hạnh mà tự xưng là 
phạm hạnh, bên trong thì thuận theo sự dơ uế như côn trùng, 
đứng đi như chó sủa, bụng chứa những điều ác, có ai sửa sai thì 
chẳng theo ý mà cũng chăng làm, chỉ tăng trưởng tội ác. Loại 
chúng sanh thứ hai là đầy đủ tịnh giới, chăng hề trái phạm, tinh 
tấn tu hành, thanh bạch phạm hạnh, Tỳ Kheo có đức, không có 
căn nào là không phạm hạnh, chăng hề phi báng làm mất uy 
đức. Đó là hai loại chúng sanh, thường hay tăng trưởng và hay 
vào địa ngục. Lúc â ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ 
rằng: 


Có hai loại chúng sanh Sanh trưởng nơi nghiệp ác 


Bổn Sự Kinh 75 





Là hay phạm tịnh giới Thọ khổ nơi vị lai 

Cũng phỉ báng người hiền Cho nên các Tỳ Kheo 

Như thế hai loại người Phải nên chớ buông lung 
Có tên là đồ giặc Thọ giữ giới thanh tịnh 
Hiện tại người chẳng tin Chăng hủy báng người khác 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Trong đời có hai loại chúng sanh, ân sâu khó báo. Thế nào 
là hai ? Đó là cha mẹ. Giả sử có người một vai cống cha, một 
vai cống mẹ cho đến nơi đâu cũng không ngừng nghị, lo lắng đồ 
ăn đồ mặc, cho đến khi bịnh lo cho thuốc men và những vật 
dụng khác cũng chưa thể báo ân sâu của cha mẹ được. Vì sao 
vậy ? Vì cha mẹ đối với con cái, ân thật sâu xa, bởi vì sanh sản 
lòng tử nuôi con, nuôi nắng ăm bông, cho đến khi lớn lo cho đủ 
thứ nhu cầu của thân tâm, dạy cho những điều cần học của cuộc 
đời, tâm thường muốn cho con xa khổ được vui, chưa bao giờ 
ngơi nghỉ như bóng theo hình. Cha mẹ đối với con cái tức như 
vậy đó, cho nên gọi là ân sâu, làm sao báo được ? Nếu cha mẹ 
chưa có lòng tin thanh tịnh nơi Phật Pháp Tăng thì người con 
phải phương tiện khuyên thỉnh tán dương, khiến cho sanh tín 
tâm. Nếu chắng may cha mẹ chăng giữ giới thanh tịnh thì người 
con phải phương tiện thị hiện khuyên răn, tán dương ca ngợi làm 
cho cha mẹ thọ trì thanh tịnh cắm giới. Nếu cha mẹ chăng nghe 
hiểu biết thì người con phải phương tiện thị hiện khuyến thỉnh, 
tán dương làm cho cha mẹ thường nghe chánh pháp của chư 
Phật. Nếu cha mẹ vì tánh tham lam chăng hay bố thí, thì người 
con phải phương tiện thị hiện khuyến thỉnh, tán thán làm cho bố 
thí. Nếu cha mẹ vì tánh u tối chăng có trí tuệ, người con phương 
tiện thị hiện khuyến thính, tán dương làm cho tu theo trí tuệ. 
Người con kia mới có tên là chơn thật báo ân cha mẹ. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Có hai loại chúng sanh Đó là cha và mẹ 
Ơn sâu dày khó báo Hay sanh trưởng ở đời 


76 Thích Như Điển dịch 





Giả sử nơi hai vai Nếu cha mẹ chăng có 
Mãi cõng cha cùng mẹ Tin giới và trí tuệ 
Thường cúng dường cung Người con khiến cho tin 
kính Đó báo ân chơn thật 

Đó chưa gọi báo ân Cung kính và tùy thuận 
Cha mẹ ở thế gian Trong hiện đời an lạc 
Hay dạy bảo cho mình Làm cho tu tịnh giới 
Lòng từ bị lợi tha Cứu cánh chứng Niết Bàn 


Như bóng cùng với hình 


Ta từ Đức Thế Tôn nghe được như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Trên đời có hai loại chăng dối lừa. Thế nào là hai ? Nghĩa 
là nghiệp và trí. Nếu có loài hữu tình huân tập các nghiệp, đến 
lúc thành thục, hoặc chưa hiện ra; nhưng cuối không mất đi. Nếu 
các hữu tình phát sanh trí tuệ, tất cả phiền não, nêu chưa đoạn 
trừ, cuối chẳng xả được. Như thế có tên là hai loại chăng dối lừa 
ở trên đời. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ 
rằng: 


Hai pháp không lừa dối Phiền não nếu chưa đoạn 
Chư Phật đều nói đến Trí cuối chẳng xa rời 
Nghĩa huân tập nên sanh Nghiệp là nhơn sanh tử 
Các nghiệp và trí tuệ Trí vì mất, căn cảm 

DỊ thục quả chưa sanh Cho nên phải tu trí _ 
Các nghiệp vẫn chưa hết Chắc chăn dứt hết khổ 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe rằng. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Có hai loại Bổ Đặc Già La (chúng sanh) hay sâu vào việc 
lễ bái cúng dường, có tâm tôn kỉnh, thường hay ở sần. Sao lại có 
hai ? Đó là cha mẹ. Nếu có loài hữu tình từ nơi cha mẹ, thân tâm 
tôn trọng, lễ bái cúng dường, gọi tâm kinh ái, thân cận mà ở, 
sanh vô lượng phước. Này các người trí! Hoặc cùng xưng tán, 
tên tuổi đều nghe, ở chúng chẳng sợ, sau chăng bị rầu, không 
hận. Khi thân hoại mệnh chung, chết rồi sanh vào cảnh lành, 


Bổn Sự Kinh 77 





hoặc sanh nơi cối trời. Những loài hữu tình, nên nơi cha mẹ có 
tâm tôn trọng, lễ bái cúng dường, có tâm kính ái, thường hay ở 
gần, cha mẹ với con có ân sâu xa, cho nên sinh sản, tâm từ cho 
bú, tắm rửa nuôi dưỡng, làm cho lớn khôn cung cấp đủ loại cho 
thân tâm đầy đủ, dạy dỗ cho nên người trong cuộc đời. Tâm 
thường muốn cho con chẳng khổ được vui, chăng hề quên lãng 
như bóng theo hình. Đó là cha mẹ, nên kính trọng ân sâu nầy, ở 
yên gần gũi. Hoặc có loài hữu tình kính thương cha mẹ, thân cận 
gân gũi mà ở gần cha mẹ rồi sanh tâm từ bi lo cho cha mẹ, thọ 
nhận những điều lợi ích, ngăn những việc ác, khuyên làm những 
việc lành, vì sự trong sạch, sống đời ngay thăng cung cấp những 
trần bảo, đồ ăn; trong đời trời người hoặc cùng xưng tấn cung 
kính cúng dường, thân cận bảo bọc, làm cho chăng sầu não. Cho 
nên loài hữu tình nầy đối với cha mẹ thường hay tôn trọng lễ bái 
cúng dường, do vì có tâm thương kính, nên thân cận gân gũi. 
Lúc ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Những người có phước đức Cùng vợ con tài sản 

Nên tôn trọng mẹ cha Lòng từ đem giúp đỡ 

LỄ bái cùng cúng dường Đó là tu cúng dường 

Cung kính sống sần gũi Vô lượng phước cùng sanh 
Thế gian người ấy trí Hiện đời được Thanh Văn 
Cung kính nơi cha mẹ Hoặc cúng dường cung kính 
Thường hay tu cúng dường Chết sanh vào cõi trời 
Thường sanh tâm hoan hỷ Thọ diệu lạc vô cùng 

Cha mẹ ở nơi đời Nếu muốn sanh trời người 
Ơn sâu khó báo đáp Thọ ngũ dục vui sướng 
Ngăn việc ác chăng làm Giống như Thiên Đề Thích 
Thọ lợi khuyên tu thiện Nên cúng dường cha mẹ 


Sâu vào nghĩa trước nây Uân Đà Nam viÊt: 


Lành tìm học giới đức Khô cũng phải báo ân 
Vô minh dùng huệ trừ Chăng khinh chê cha mẹ. 


78 


Thích Như Điển dịch 





Bốn Sự Kinh - Quyến thứ 4 


te)š# œ5 


Bổn Sự Kinh 79 





Quyền thứ 5 


Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyễn Trang 
phụng chiếu dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. 

Tại nước Đức, Chùa Viên Giác thuộc thành phố Hannover, 
Thích Nhự Điền dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt vào mùa hè 
năm 2002. 
tk šŠ œ4 


Phẩm thứ hai 
Phân ba 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo nên 
biết. Bố thí có hai loại. Thế nào là hai ? Một là tài thí, hai là 
pháp thí. 

Thế nào gọi là tài thí ? Nghĩa là có một loại Bổ Đặc Già La 
(chúng sanh) hay bố thí đủ loại đồ ăn uống ngon lạ, thuốc men, 
y phục, nhà cửa, giường năm, kể cả tài sản, đèn dầu, khi có bịnh 
thì lo trị liệu, xả như thế đó, chia đều ra cho kẻ khác. Nên có tên 
là tài thí. 

Thế nào gọi là pháp thí ? Nghĩa là rộng vì kẻ khác mà nói 
chánh pháp, đầu giữa cuối đều tốt đẹp, văn nghĩa rõ ràng. Đó là 
pháp thuần đầy thanh tịnh phạm hạnh, làm cho các loài hữu tình 
khi nghe rồi thì giải thoát sanh, già, bệnh, chết, sầu, thán, ưu 
buồn khổ sở, mão loạn. Đây có tên là pháp thí. Nơi hai pháp tài 
và pháp thí này, bố thí pháp là cao cả bậc nhất. Ví như trong thế 
gian từ bò lấy sữa, từ sữa lấy lạc, từ lạc lây tô (váng sữa), từ 
váng sữa nầy sẽ sinh ra váng sữa nóng lại từ váng sữa nóng nầy 
sinh ra đề hồ. Nơi đó có đầy đủ những chất vị của bò là đề hồ 
vậy. Đây là chất ngon nhất. 

Như vậy trong hai loại tài và pháp thí, pháp thí là cao cả bậc 
nhất. Ở nơi pháp thí nầy người hay bố thí chăng sanh điên đảo. 
Đó là Như Lai, chánh đăng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ, 
thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhơn sư, 


80 Thích Như Điển dịch 





Phật, Bạt Già Phạm. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà 
nói kệ răng: 


Ở nơi hai loại thí Thí tài vẫn chưa đủ 

Pháp thí là bậc nhất Nên cho pháp chúng sanh 
Kẻ hay bố thí pháp Tài thí cho chúng sanh 
Thiện thế tối thắng tôn Đời đời được giàu có 

Nhận lãnh tài sản thí Pháp thí làm cho người 

Như Lai bậc đáng kính Cứu cánh chứng Niết Bàn 


Ta từ Đức Thế Tôn đã nghe được như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Từ tế có hai loại. Thế nào gọi là hai ? Một là cúng tiền, 
hai là cúng pháp. Kẻ cúng tiền nghĩa là có một loại Bồ Đặc Già 
La (chúng sanh) hay cúng nhiều loại thức ăn ngon ngọt, mùi 
thơm, áo quân, nhà cửa, giường nằm, của cải đèn dầu, những 
loại như thế có tên là cúng tài sản. Kẻ cho pháp nghĩa là người 
có thể cho khế kinh, ứng với ký biệt cô khởi, tự thuyết, bốn sự 
bốn sanh, phương quảng, vị tằng hữu pháp cho đến vô lượng 
phương tiện như chơn lý mà nói ra, thí thiết tạo nên, đặc biệt mở 
bày, có tên là cho pháp. Đối với cho tiền bạc thì cho pháp là tối 
thượng bậc nhất. Giống như trong thế gian, từ bò có sữa, từ sữa 
có lạc, từ lạc có tô, từ tô nầy sanh thêm trở thành tô nóng (váng 
sữa). Lại từ tô nóng nầy sinh ra đề hồ (sữa đặc). Tất cả những 
loại nầy cũng từ sữa bò sinh mà thôi. Đề hồ là tối thượng đệ 
nhất. Như vậy tài pháp hai loại cho ấy, cho pháp là quan trọng 
bậc nhất. Ở nơi pháp thường chẳng điên đảo, kẻ thực hành phép 
cho ấy chỉ có Như Lai, ứng cúng, chánh đắng giác, minh hạnh 
viên mãn, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều 
ngự sĩ, thiên nhơn sư, Phật, Bạt Già Phạm. Lúc ấy Đức Thế Tôn 
sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nơi hai loại cho ấy - Thiện Thệ Đức tối tôn 
Cho pháp là hàng đâu Nhân của cải nhà vườn 
Kẻ hay cho pháp ây Như Lai là bậc nhât 


Bổn Sự Kinh 81 





Thí cho tiền chẳng đủ Đời đời được sung sướng 
Cho pháp cả chúng sanh Cho pháp cho chúng sanh 
Cho tiên làm chúng sanh Cứu cánh chứng Niệt Bàn. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết, phàm những kẻ tu hành khi tập trung lại nên làm hai 
việc. Một là nói pháp, hai là lặng yên. Do pháp mà nói, hiểu 
được cái đức. Khi rõ các đức rồi liền sanh kính tin sâu xa. Sau 
khi tin kính sâu xa rồi thì thực hành, sau khi thực hành rồi thì 
thân cận cúng dường. Khi thân cận cúng dường rồi cầu nghe 
chánh pháp. Khi cầu nghe chánh pháp rồi thì làm cho chăng 
loạn. Sự nghe chăng loạn rồi thì tai nghe chánh pháp. Khi nghe 
chánh pháp rồi thì nơi pháp mà thông suốt. Khi pháp thông suốt 
rồi thì có thể giữ gìn và nhớ pháp ây, đoạn quan sát nghĩa lý. 
Khi quan sát nghĩa lý rồi thì từ nơi pháp sâu vào ý nghĩa suy 
nghĩ. Lúc từ pháp nây suy nghĩ thì sanh ra ham muôn. Khi ham 
muôn rồi thì liền được sức mạnh. Khi đã có sức mạnh rồi thì có 
thể gọi số nhiều. Khi nhiều rồi thì hay chọn lựa. Khi chọn lựa rồi 
thì tùy theo sự hiểu biết mà tự làm cho ngộ. Ta việc sanh đã hết, 
phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chẳng thọ thân sau do vì đã 
văng lặng vậy, tâm được tịnh lặng, thanh tịnh trong sáng, chẳng 
có khó khăn, xa rời phiền não, điều thuận chủ động, an trụ chăng 
động, thường hay phát sanh, khi phát sanh rồi, như thật mà biết. 
Như thật biết rồi làm cho xa ha. Khi đã xa lìa rồi, làm cho ly 
dục. Lại khi ly dục rồi làm cho giải thoát. Khi đã được giải thoát 
rồi làm cho tự biết là ta đã được giải thoát rồi. Ta việc sanh đã 
tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chăng thọ thân sau 
nữa. Nên các Tỳ Kheo nên nói pháp lành, nên hiểu pháp quý. 
Nếu làm được vậy cho đến có tên chân thật, giữ gìn cờ pháp, 
chẳng người tập hội, nói chơi cười đùa, mà hay nghe biết đứng 
đắn, các pháp thật tướng, hay trừ các lậu, hay chứng Niết Bàn. 
Ta thường ở chung và nói pháp lành, "hiểu rõ pháp nầy nên có 
tên là sô một, gìn giữ cờ pháp. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa này mà nói kệ rằng: 


§2 Thích Như Điển dịch 





Có kẻ khi tập trung Cho đến tên chân thật 
Nên tu hành hai việc Cầm giữ cờ chánh pháp 
Nghĩa vắng lặng yên ổn Ta thường ở trong chúng 
Và nói lời chánh pháp Hay nói sáng các pháp 
Do nói lời chánh pháp Cho nên tên thứ nhất 
Cùng ở yên thanh tịnh Nắm giữ cờ chánh pháp 
Biết thực tướng các pháp Nếu nương cờ chánh pháp 
Cứu cánh chứng Niết Bàn Hay nói hay tu hành 

Các Tỳ Kheo các ngươi Sẽ thoát ly sanh tử 

Nếu muốn nói pháp lành Đến cứu cánh Niết Bàn. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có Tỳ Kheo khi nói năng phi lý tạo ý, khởi ý 
mong cầu, khởi ý si mê, khởi ý tổn hại. Như vậy Tỳ Kheo, tên là 
kẻ ác, làm kẻ kiêu mạn hay hướng đến nhiều phương tiện ác xấu 
vậy. Hay đoạn hay la, hay bỏ thiện pháp buông lung giải đãi, 
chẳng hay siêng năng, quên mắt chánh niệm, lại chẳng chánh tri, 
tâm hay tán loạn, nương vào các căn, chẳng la sự thấy, chẳng 
muốn xa rời, như thật trí chánh, hướng đến ác ma, việc ác chẳng 
thiện. Vì các ác ma và các bất thiện pháp điều phục mà tăng 
trưởng tất cả các ác pháp. Nếu các Tỳ Kheo khi lúc ở yên, phi lý 
tác ý, quảng nói rộng ra tăng trưởng tất cả sự ác, chăng thiện. 
Như vậy Tỳ Kheo đã phá đi những kẻ có trí và phạm hạnh, ta vì 
nơi họ thường chăng tán dương. Như vậy Tỳ Kheo tuy được 
xuất gia, thọ giới Cụ Túc; nhưng là kẻ ác, ngu sỉ vô trí. Cho nên 
các ngươi nên biết rõ vậy. Ta nay vì sao mà phương tiện đoạn 
trừ kẻ phi lý tạo ý, tạo ra phương tiện tu tập như lý tác ý. Này 
các Tỳ Kheo! phải biết như thế. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Lúc nói hoặc ở yên Đó kẻ ngu vô trí 
Từ các căn tạo ác Nên hỡi các Tỳ Kheo 
Chăng nghe lời ta dạy Nên tu chăng buông lung 


Bổn Sự Kinh 83 





Lìa phi lý tạo ý Lời nói chăng buông lung 
Hãy như lý suy nghĩ Chăng xa độ sanh tử 
Các ngươi nêu siêng năng Chứng vô thượng Niêt Bàn. 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Nếu các Tỳ Kheo khi dùng lời nói như chân lý mà tác ý, xa 
rời khỏi tính toán, chăng si mê, chẳng tổn hoại, như vậy các Tỳ 
Kheo có tên là đa thiện. Chăng có tà mạn, hướng đến những 
niềm an lạc làm phương tiện. Nơi đoạn, nơi lìa, chẳng buông xả. 
ha sự buông lung, siêng năng tính tấn, chánh niệm chánh trị, 
niệm định chẳng loạn, các căn giữ gìn, có thấy nghe xuất ly, hay 
biết xa rời. Đó là trí huệ chơn chánh làm tiêu hủy ác ma và các 
pháp bất thiện. Điều phục ác ma và các pháp bất thiện, làm tổn 
giảm những việc ác và các pháp bất thiện. Nếu các Tỳ Kheo ở 
nơi yên ôn như giáo lý mà tác ý, nói rộng cho đến làm tôn giảm 
các việc ác và các pháp chăng lành. Như vậy đó các Tỳ Kheo. 
Vì những người có trí và có phạm hạnh mà xưng tán. Ta cũng y 
nơi họ mà thường hay xưng tán. Như vậy đó các Tỳ Kheo, có 
tên là kẻ xuất gia chơn chánh và thọ giới Cụ Túc vậy. Có trí tuệ 
lớn, chẳng vui riêng ai, tên gọi chăng si, cho nên các ngươi phải 
biết làm theo như vậy. Ta nay vì sao mà tạo phương tiện tu tập, 
như chơn lý mà tác ý, phương tiện đoạn trừ cũng như chẳng phải 
chân lý mà tác ý thì các ngươi nên biết, nên học như thế. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nói năng cùng yên lặng Các ác cùng chăng thiện 
Chăng từ căn tạo ác Xa rời cùng phiền não 
Hay phụng hành ta dạy Chứng cứu cánh Niết Bàn 
Đó là người có trí Cho nên các Tỳ Kheo 

Tu xa rời hơn thua Nên tu, chẳng buông lung 
Đến chắng si, chẳng hại Nên như lý tạo ý 

Có xa rời chánh kiến Lìa phi lý suy nghĩ 

Phải hiểu biết như thật Các ngươi nếu siêng năng 


Hay điều phục ác ma Lời yên chẳng buông lung 


84 Thích Như Điển dịch 





Chăng lâu nơi sanh tử 
Chứng vô thượng Niêt Bàn. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã từng được nghe như thế này. Các Tỳ 
Kheo nên biết! Các hữu học Tỳ Kheo! Có hai loại lực. Thế nào 
gọi là hai ? Nghĩa là tư trạch lực (lực chọn lựa) và tu tập lực. Vì 
sao Tỳ Kheo ? Có tư trạch lực ? Nghĩa là có một loại Tỳ Kheo 
có học thọ dụng nhiều loại áo quần, đồ ă ăn uống, nhà cửa, giường 
nằm, thuốc men và những đồ dùng tất cả đều có chọn lựa, chẳng 
phải không chọn lựa để mà thọ dụng. Ở nơi chưa được áo quân, 
đồ ăn uống, nhà cửa, chỗ năm, thuốc men cùng đồ dùng chẳng 
có tâm hy vọng cầu mong để được áo quần, đồ ăn uông, nhà ở, 
phòng ốc, thuốc men, đồ dùng không tham đắm nhiễm trước mà 
hay nhẫn thọ. Vì mưa nắng đói khát, gió máy, trùng muỗi, gặp 
rắn rít v.v... mà nhẫn thọ, để khỏi phi báng, dòm ngó mà lãnh 
thọ. Vì sự sống còn của thân, làm cho mạnh khỏe, nhẫn điều khó 
nhẫn, sợ mạng bị mất, khó trị nên khổ sở mà thọ, thường hay 
nhãn thọ vì tất cả thế gian hay làm việc nhẫn khó làm. Vì việc 
lành mà chọn lựa. Các thân, ngữ, ý ba loại việc ác nầy hay chiếu 
soi hiện pháp, sanh pháp và hậu pháp, chăng phải vì ái lạc khổ 
và quả dị thục mà tác ý tư dung. Ta nay đang đoạn những việc 
xấu của 3 loại thân khâu ý này. Ta đương tu tập 3 loại vi diệu 
của thân khâu ý này có thê biết được rõ ràng 3 loại ác kia là quá 
ngu đại. Lại cũng phải hiểu rằng 3 loại vi diệu ấy luôn luôn có 
công đức. Khi biết như thế chơn chánh rồi phải siêng dút, siêng 
tu, việc ác việc thiện, tu giữ tự thân làm cho thanh tịnh, lìa các 
tội lỗi. Như vậy có tên là có học Tỳ Kheo suy nghĩ lực sơ khởi. 

Sao gọi là Ty Kheo có lực tu tập ? Nghĩa là có một loại Tỳ 
Kheo có học có thể nhớ nghĩ tất cả những sự hiểu biết đều tương 
thuận, nhưng mà không gặp, cho đến trạch pháp, tinh tấn, hi, 
khinh an, định, xả tất cả đều thuộc về giác chi mà chăng sa1 biỆt, 
tu niệm giác chi, đều nương tựa vào việc dừng lại sự đầy đủ, 
dừng lại chỗ xa lìa, tất cả đều nương tựa nơi mất đi, hồi hướng 
về việc xả bỏ, tu tập chọn pháp, tinh tấn, hi, khinh an, định, xả, 


Bổn Sự Kinh 85 





giác chị, tất cả đều nương vào sự dừng lại của sự đầy đủ. Tất cả 
đều nương vào sự dừng lại chia lìa, nương vào nơi diệt, hồi 
hướng về sự xả bỏ. Như thế có tên là hữu học Tỳ Kheo có tu tập 
và có lực. Như vậy có tên là Tỳ Kheo có học có 2 lực. Lúc ây 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Các hữu học Tỳ Kheo Nên nhẫn thọ suy nghĩ 
Lược nói hai loại lực Có tên tư trạch lực 

Tư trạch và tu tập Nương tựa đủ, rời, diệt 
Hay hàng phục ma quân Và hướng về nơi xả 
Thấy việc ác hay đoạn Mà tu bảy giác chi 
Biết diệu đức hay tu Có tên tu tập lực. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết, do 2 loại pháp tận diệt mà chết. Thế nào là 2 pháp? 
Một là do nghiệp và hai là do thọ. Do nghiệp xoay chuyền và do 
tuổi thọ đã mãn mà quyết định mệnh chung. Nếu lúc có nghiệp 
cũng đồng thời có thọ. Nếu lúc có thọ cũng đồng thời có nghiệp. 
Vì sao thế ? Đó là 2 pháp hằng thường hòa hợp, chẳng khi nào 
không hòa hợp. Đó là 2 pháp khó thể cho được, không thể phân 
ly, lúc mà có nghiệp cũng đông thời có thọ. Khi lúc có thọ cũng 
đồng thời có nghiệp. Nếu có nghiệp nầy tức có thọ kia. Nếu có 
thọ này tức có nghiệp kia. Nếu chăng có nghiệp cũng chắng có 
thọ. Nếu chăng có thọ này cũng chăng có nghiệp kia. Dụ như 
lửa sinh ánh sáng vậy. Nếu có lửa tức có ánh sáng. Nếu có ánh 
sáng tức có lửa. Nếu chăng có lửa tức chăng có ánh sáng. Nếu 
chăng có ánh sáng tức chẳng có lửa. Nghiệp và thọ lại như thế. 
Nếu có nghiệp nây tức có thọ kia. Nếu có thọ nầy tức có nghiệp 
kia. Nếu chăng có nghiệp nầy tức chăng có thọ kia. Nếu chẳng 
có thọ này tức chăng có nghiệp kia. Như thế đó 2 loại pháp, mắt 
hết đi rồi thì chết vậy. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy 
mà nói kệ rằng: 


Hai pháp hằng nương nhau Đó là nghiệp và thọ 


86 Thích Như Điển dịch 





Nghiệp có thọ cùng hữu Hữu tình chưa chết hắn 
Nghiệp không thọ cũng Thọ nghiệp nếu tận diệt 
không Hàm thức chết chắng ghi. 


Thọ nghiệp chưa mắt đi 

Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có 2 loại hành. Trong chúng sanh ở thế gian đều cùng 
tạo tác. Thế nào gọi là hai ? Một là hay cảm thấy việc thọ mạng 
ngắn ngủi. Hai là hay cảm thấy thọ mạng dài lâu. 

Thế nào 8i là cảm thấy thọ mạng ngắn ngủi ? Nghĩa là có 
một loại Bổ Đặc Già La (chúng sanh) thường ưa sát sanh, vì 
tánh hung bạo, làm tay dính máu, tốn hại sanh mạng, chăng chút 
xấu hồ, chẳng có lòng thương nơi các chúng sanh ây nên thường 
làm việc sát hại, cho đến giết chết những con kiến nhỏ. Điều ấy 
có tên là cảm thấy đời sống thọ mạng ngăn ngủi. 

Thế nào gọi là cảm thấy thọ mạng dài lâu ? Nghĩa là có một 
loại Bồ Đặc Già La (chúng sanh) xa rời sự sát sanh, bỏ khí cụ 
giết hại, xấu hỗ và có lòng từ mân nơi những chúng sanh thường 
chăng sát hại cho đến chăng hại một con kiến nhỏ, cho nên có 
tên là hay cảm thấy thọ mệnh dài lâu. Như vậy có tên là 2 loại 
việc làm. Thế gian các chúng sanh tất cả đều tạo tác. Lúc ấy Đức 
Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Thế gian loài hữu tình Chẳng. xâu không từ mẫn 
Lược nói có hai hành Cảm sống ngắn chẳng ghi 
Do hai hành sai biệt Thường ưa lìa sát sanh 
Cảm thọ có dài ngắn Thí bỏ những đồ sát 
Nghĩa thường ưa sát sanh Có xấu có lòng thương 
Hung bạo huyết dính tay Cảm sống lâu chăng ghi. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Do 2 hành tương ưng mà giữ tâm tướng. Thế nào là hai 
3 Một là duyên lành tướng, hai là tác ý hành tướng. Cho nên tất 
cả lấy quá khứ hiện tại và tương lai làm tướng của tâm. Tắt cả 
đều do 2 loại hành tướng này. Này các Tỳ Kheo! Do 2 loại hành 


Bổn Sự Kinh §7 





tướng nầy mà nên chánh cần, làm tốt cho tướng của tâm. Tâm 
đã thâu rồi, nên tác ý làm việc thuận, sau khi tác ý thuận rồi nên 
quan sát giỏi. Sau khi quan sát tốt rồi nên hay ở yên. Khi ở yên 
rồi liền cùng địa giới, siêng năng tu tập, chăng tính chăng hại 
cùng với thủy giới, hỏa giới, phong giới siêng năng tu tập vô 
lượng vô tốn. Tỳ Kheo nên biết! Dụ như địa giới nếu ở trong Ấy 
an trí phần uế, nước tiểu, máu mủ những loại như vậy đồ tốt 
hoặc xâu đều để ở chung ở trong đất ấy, chăng có phân biệt cao 
thấp, xấu dơ. Như thế tâm Tây Ở Vào VỚI đất ấy. Nên phải siêng 
năng tu tập vô lượng vô tôn tức đồng đất đai, siêng năng tu tập 
vô lượng vô tôn chỉ gặp những loại chúng duyên sai biệt, mà 
tâm thì chăng phân biệt tính toán, chung quy do điều sai biệt làm 
nhân duyên mà tâm này có cao thấp. Lại như nơi nước, nơi lửa, 
nơi ðIÓ, nêu ở trong ây mà an trí phẫn uế, nước tiểu, hôi nông 
mùi máu như thế nhiều loại sạch và chăng sạch để vào trong ây, 
mà nơi nước, nơi lửa, nơi gió chẳng có chống trái, chẳng hiểu 
cao thấp, như vậy tâm nầy cũng đồng thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, phải siêng tu tập, vô lượng vô tốn, tức đồng thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, siêng năng tu tập, vô lượng, vô tốn, chỉ gặp 
những loại giống, khác nhau làm duyên mà tâm thì không phân 
biệt tính toán, chung lại chẳng do sự sai biệt nầy làm nhân duyên 
mà tâm này cao thấp. Do sự cô định nầy mà có ý thức của thần 
cho đến tất cả duyên tướng bên trong, chấp ta, chấp thuộc về ta, 
thấy nghe theo mắt, tốt còn, tốt mất nương vào 2 loại, tâm nầy 
cao cả, lìa tất cả tướng, tịch tĩnh an lạc, được thuận giải thoát. 
Cho nên tất cả tâm thuận giải thoát, huệ thuận giải thoát đều ở 
tâm nầy. Chấp của ta và chấp thuộc về ta, thây ghi tùy mắt, 
thuận cùng chăng thuận nương vào hai loại. Tâm nây siêu việt, 
la tất cả tướng, tịch tịnh an ổn thuận giải thoát, tâm nầy có 
được, lợi ích xưng tán, tâm nầy chẳng phải chỉ gặp điều khổ, 
tâm này chăng cảm cho nên vượt lên trên tám pháp của thế gian. 
Tâm nây bình đăng, dụ như đất, lửa, nƯỚC, gIÓ trong. thế gian. 
Thế gian 8 pháp chẳng hay bị nhiễm. Lúc ấy Đức Thế Tôn vào 
sâu nghĩa nây mà nói kệ rắng: 


88 Thích Như Điển dịch 





Khó điều phục động tâm Chánh niệm ở tâm nầy 

Xa đi chẳng có hai Khuyên tu cùng bốn giới 
Hay siêng năng làm tướng Như vậy chánh ở yên 

Đó là sáng thế gian Hay cởi bỏ các dục 

Lây tâm tướng lành rồi Vì đời ở tám pháp 

Lại lấy ý quan sát Tâm lành tốt chắng nhiệm 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có 2 loại pháp là cùng lên xuống hòa hợp và ở trong 
đó vô khuyết, vô gián. Thế nào gọi là hai ? Nghĩa là sanh và tử. 
Giống như ánh sáng của thế gian bị che khuất, chỉ có cùng lên 
hoặc xuống hay hòa hợp nhau. Ở trong nầy vô khuyết, vô gián; 
khi ánh sáng xuất hiện thì bóng tối liền tan. Khi bóng tối đến thì 
ánh sáng phải đi. Sanh tử cũng vậy. Hay cùng lên xuống hòa 
hợp nhau. Ở nơi nầy vô khuyến, vô gián. Khi có sanh tức không 
có tử. Khi có tử tức chăng có sanh. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn 
sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Như ánh sáng bóng tối Ở nơi hai pháp ấy 

Cùng đến và cùng đi Chưa từng có gián đoạn 

Ở nơi hai pháp ấy Vô minh vốn là gốc 

Chưa hề có gián đoạn Nước ái cứ thắm dần 

Sanh tử cũng như vậy Sanh tử mãi liên tục 

Cả hai cùng lên xuống Chăng mắt cũng chẳng diệt. 


Ta từ Đức Thế tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỷ Kheo 
nên biết! Chết cũng có 2 loại. Thế nào là hai ? Một là chẳng điều 
phục được sự chết. Hai là điều phục được sự chết. Thế nào gọi 
là chẳng điều phục được sự chết ? Nghĩa là kẻ ngu, không hiểu 
biết sanh ra chưa thể thân cận với bậc chánh kiến hiển lành. 
Chưa hề hiểu rõ pháp lành. Ở nơi pháp lành chưa thể tự điều 
phục. Bị cái thấy chi phối như lấy sắc làm ta. Lấy sự bị có cho là 
ta. Cái có ở nơi ta, ta ở nơi hình tướng ấy. Bị cái thấy chỉ phối 
nên thọ tức là ta. Sự cảm thọ cũng cho là ta. Thọ ở nơi ta và ta ở 


Bổn Sự Kinh 89 





nơi thọ. Nó bị cái thấy chi phối. Tưởng tức là ta, tưởng xúc cũng 
là ta. Tưởng ở nơi ta, ta ở nơi tưởng. Bị cái thấy chỉ phối. Hành 
tức là ta, hành xúc ở nơi ta. Hành ở tại ta, ta ở tại hành. BỊ cái 
thấy chỉ phối nên nói thức tức là ta, thức xúc thuộc về ta. Thức ở 
tại ta, ta ở tại thức. Mắt thấy sắc cũng vậy, chấp vào hình tướng, 
chấp lấy việc này và lấy đó làm nhân duyên. Ở nơi nhãn căn 
chẳng thể chánh niệm phòng giữ mà trụ vào sự phát khởi của 
tham muốn. Cho nên phát sanh rất nhiều việc ác và những pháp 
chẳng lành. Tùy theo tâm này mà chảy xiết, chẳng thê dừng 
nghỉ. Ở nơi nhãn căn chăng thê giữ gìn. Tử con mắt phóng túng 
nhìn ra các cảnh giới tham trước màu sắc và mùi vị, cột chặt vào 
tâm này, do sự tham lam này mà thọ khổ dài lâu, thọ khổ cực 
hình, thọ sự trói buộc khổ sở, tăng sự nóng giận nơi thân, tăng 
sự trống rỗng nơi ý, không biết bao nhiêu sự qua lại lên xuống 
và vào bàng sanh, ngạ qui, hoặc A Tu La, người, trời các thú 
. thọ nhận những sự cực khổ, đều do con mắt _chắng điều 
PP được vậy. Như vậy đó khi tai nghe âm thanh rồi, mũi ngửi 
mùi hương rôi, lưỡi nêm vị rồi, thân có sự va chạm rồi, ý đã hiểu 
pháp rồi, chấp giữ vào hình tướng ấy, rồi sự chấp thủ ây cho là 
tỐt. Đây là nhần duyên và tại nơi ý chăng thê chánh niệm, giữ 
gìn để mà ở yên, phát sanh sự tham não. Cho nên tạo ra không 
biết bao nhiêu là việc ác và pháp chăng lành. Tùy theo tâm nây 
mà lưu chuyền thắm vào chăng thể chấm dứt. Ở nơi ý căn nầy 
chẳng thể giữ gìn; nên từ ý căn phóng túng đó, tạo ra những 
cảnh giới, tham trước các mùi vị và trói buộc vào đó, đây là 
nhân duyên làm cho tham dục, thọ đêm dài khổ sở, thọ sự khổ 
cực hình, thọ sự trói buộc khổ sở, tăng máu nơi người, tắng nên 
con đường trồng rỗng, qua lại lên xuống nhiều đời đọa lạc sanh 
vào bàng sanh, ngạ qui và A Tu La, người, trời các loài thú, thọ 
nhận nhiều khổ SỞ, đều do ý căn chăng điều phục được vậy. Như 
vậy có tên là chăng điều phục được sự chết. 
Thế nào gọi là có thê điều phục được sự chết ? Nghĩa là các 
hiền thánh, đa văn đệ tử thường hay thân cận với những bậc 
chánh kiến, hiểu biết và có tâm lành. Cho nên phải hiểu đây là 


90 Thích Như Điển dịch 





tất cả các pháp lành. Từ nơi pháp lành ấy mà tự điều phục, 
chẳng theo sự tùy thích của sự thấy nghe như sắc tức là ta, sắc 
xúc thuộc về ta, sắc ở tại ta, ta ở tại sắc, không thuận theo sự 
thấy đó. Thọ tức là ta, thọ xúc ở nơi ta, thọ ở nơi ta, ta ở nơi thọ, 
chẳng thấy như vậy. Tưởng tức là ta, tưởng xúc ở nơi ta, tưởng ở 
tại ta, ta ở tại tưởng, chẳng thuận theo sự thấy như thế. Hành tức 
là ta, hành xúc ở nơi ta, hành ở tại ta, ta ở tại hành; chẳng thuận 
theo sự thấy như vậy. Thức tức là ta, thức xúc ở tại ta, thức ở tại 
ta, ta ở tại thức. Mắt thấy sắc rồi chăng chứng và tướng 
này,chắng chấp vào sự phụ thuộc. Do nhân duyên này mà ở nơi 
con mắt, hay sanh chánh niệm, phép lành, phòng hộ giữ gìn ở 
yên chăng khởi tham dục. Cho nên những việc ác, bất thuận theo 
tâm mà thấm nhuằn, tất cả có thể không trói buộc nơi nhãn căn 
và nơi đây hay gìn giữ những pháp lành, chăng từ con mắt nầy 
mà thấy những cảnh giới; chăng tham sắc, mùi vị làm trói buộc 
tâm nầy; chẳng chuyên vào sự tham mà nhận lãnh đêm dài khổ 
sở, thọ cực hình, thọ những sự khổ nhọc như tăng máu nơi thân, 
tăng sự trống không nơi nội tại; chẳng làm cho sanh vào bàng 
sanh, ngạ quỷ hoặc A Tu La, người, trời các thú để thọ những 
phiền não. Tất cả đều do sự điều phục được nhãn căn vậy. 

Như thế hoặc lúc khi tai nghe rồi, mùi ngửi rồi, lưỡi nếm vị 
rồi, thân xúc chạm tôi, ý hiểu pháp rồi, không chấp vào tướng 
ấy, chăng chấp theo tốt hay xấu. Do nhân duyên nầy ở nơi ý căn, 
lại hay chánh niệm giữ gìn mà ở, chăng khởi lòng tham lo cho 
đến nhiều tội ác, chăng có thiện pháp, tùy theo tâm mà lưu 
chuyên. Tất cả đều có thể lo lắng là đều do ý căn, việc tốt hay 
giữ, chẳng từ ý căn mà nhìn qua các cảnh giới, chăng tham pháp 
vị trói buộc tâm nầy. Chẳng duyên nơi sự tham này mà thọ nhận 
đêm dài khổ sở, hay thọ nhận sự khổ sở, sự làm cho khổ, tăng 
trưởng áp huyết nơi thân và tăng đường trống rỗng nơi ý. Chẳng 
qua lại ở đây hay sanh vào bàng sanh, ngạ quỷ và A Tu La, 
người trời các thú, thọ nhận những sự khổ cực. Tất cả đều do ý 
căn tốt đẹp điều phục vậy. Như vậy có tên là điều phục mà chết. 


Bổn Sự Kinh 9 





Các Tỳ Kheo nên biết! Chẳng điều phục mà chết, chìm đắm 
vô lượng sanh tử khổ hải. Còn điều phục mà chết thì siêu độ vô 
lượng sanh tử khổ hải. Cho nên có tên là 2 sự chết. Lúc ấy Đức 
Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Lược nói các hữu tình Thọ các khổ luân hồi 
Phép chết có hai loại Trải qua nhiều vô lượng 
Điều phục hoặc chăng điều Kẻ điều phục mà chết 
Chăng có phép thứ ba Cuối chăng vào ác thú 
Nếu chắng điều mà chết Sanh vào cõi trời người 
Nhút định sinh vào thú Hay diệt trừ các khổ 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Tất cả các pháp, lược nói có 2 loại. Thế nào là hai ? 
Một là tạp nhiễm, hai là thanh tịnh. Nên quan sát chơn chánh do 
chỉ một pháp. Vì sao vậy ? Nếu chỉ một pháp, mà hay giữ gìn 
chánh đáng, tức là tất cả hay giữ gìn tốt. Nếu ở một pháp mà 
chẳng giữ gìn chơn chánh thì ở pháp đó tất cả đều chăng giữ gìn. 
Thế nào gọi là một pháp ? Nghĩa là tâm chúng sanh. Nếu ở tâm 
Ấy chăng thể giữ gìn, tức chăng thê giữ thân, miệng, ý nghiệp. 
Nếu chăng thê giữ thân ngữ ý nghiệp thì người nầy tức làm hư 
hoại tất cả thân ngữ ý. Thân ngữ ý nghiệp, tất cả đều bại hoại 
vậy. Tâm này tức có nhiễm ô cấu uê. Tâm này nhiễm ô và cầu 
uế có thể biết được rõ ràng về sự tự lợi lạc và sự lợi lạc cho kẻ 
khác. Chẳng có nơi nào có thê biết nói lời lành hay nói nghĩa ác. 
Chăng có nơi có thể chứng tất cả pháp tối thượng chơn chánh 
thánh trí. Lại cũng chăng có nơi nào cả. Vì sao vậy ? Vì tâm có 
nhiễm ô và cấu uế vậy. Dụ như trong thế gian có chỗ quan sát. 
Nếu ở nơi tâm mà chứa bất thiện tức là duyên nhiễm ô. Tất cả 
đều bị thấm qua trợ duyên cho sự xấu. Do vậy cho nên bị bại 
hoại. Lại như ở thế gian nây nơi thôn xóm, tụ lạc gồm có các ao 
hồ nên nhiễm ô và cấu uế. Người có mắt sáng thì ở tại bên bờ 
lấy ý quan sát. Ở nơi đó ếch nhái rùa cá, đá sỏi các loại, đi đứng 
qua lại rất khó khăn. Vì sao vậy ? Vì nước bị dơ và xấu xa. Như 


92 Thích Như Điển dịch 





vậy đó chúng sanh nếu tâm chăng giữ gìn tức chăng thể bảo hộ 
cho thân ngữ ý nghiệp được. Nếu chăng thể giữ gìn thân ngữ ý 
nghiệp được thì kẻ đó tức đã làm bại hoại tất cả thân ngữ ý 
nghiệp rồi. Thân ngữ ý nghiệp tất cả đều bị bại hoại. Tâm này 
tức bị nhiễm ô, cấu uế. Kẻ có tâm nhiễm ô cấu uế thường có thê 
thấy biết được sự lợi lạc và làm lợi lạc đầy đủ cho kẻ khác. 
Cũng chẳng có nơi nào có thể làm cho hiểu biết lời nói hay, 
đúng và lời nói xấu ác. Cũng chăng có nơi nào có thể chứng tất 
cả pháp chơn thánh tri kiến. Lại cũng chẳng có nơi nào cả. Vì 
sao vậy ? Vì tâm này có nhiễm ô và cấu uê vậy. Nếu có tâm hay 
bảo hộ tốt, tức có thê hộ cho thân ngữ ý nghiệp. Nếu giữ gìn cho 
thân ngữ ý nghiệp tốt thì người ấy tức là người đã làm cho thân 
ngữ ý nghiệp chăng bại hoại. Cho nên gọi là thân ngữ ý nghiệp 
chẳng bại hoại vậy. Tâm này tức chăng có ô nhiễm cấu uế. Tâm 
chẳng ô nhiễm và cấu uế thì thường hay thấy rõ việc tự lợi lạc 
và sự lợi lạc cho kẻ khác đều đầy đủ. Ở nơi nầy thường hay biết 
rõ việc lành mà nói nghĩa lý cũng như việc ác. Ở nơi ây hay 
chứng được tất cả thắng pháp chơn thánh tri kiến. Ở nơi ấy, tại 
sao như vậy ? Vì tâm không xấu xa và cấu bợn vậy. Dụ như 
trong thế gian này là nơi quan sát. Nếu có một tâm mà chứa toàn 
điều lành, tức sẽ trong sạch. Chẳng có thâm thấu. Do duyên đẹp 
đẽ nầy mà không bị thâm thấu vậy. Tắt cả chăng hư hại. Lại như 
ở thế gian nầy xa rời làng xóm ao hồ. Chẳng có xấu xa cùng 
những dơ sạch. Người có mắt sáng sống ở bên bờ tác ý quan sát. 
Trong này lại có ếch nhái, rùa cá, đá vụn đủ loại. Đi ngang qua 
đó có thể thấy rõ ràng. Vì sao vậy ? Vì nước không đục, không 
bị cáu bợn vậy. Cho nên chúng sanh nếu có tâm hay giữ gìn thì 
có thê làm cho thân ngữ ý nghiệp được tốt. Nếu có thê làm cho 
thân ngữ ý nghiệp được tốt thì người nầy tức vì thân ngữ ý 
nghiệp chăng làm bại hoại. Cho nên thân ngữ ý nghiệp, chăng 
bại hoại vậy. Tâm. này tức tâm chẳng dơ, không câu uế. Tâm 
chẳng ô ô trược và cấu uề thì có thể thấy rõ sự lợi lạc và sự lợi lạc 
đầy đủ khác. Lại có nơi có thể biết rõ lời nói ý nghĩ lành, lời nói 
ý nghĩ xấu. Lại có nơi có thể chứng được tất cả thắng pháp chơn 


Bổn Sự Kinh 93 





chánh tri kiên. Lại có nơi như thê. Tại sao vậy ? Vì tâm không 
có dơ uê và xâu xa vậy. 


Các Tỳ Kheo nên biết! Đó là tâm tạp nhiễm vậy, gọi là hữu 
tình tạp nhiễm. Lại cũng có tâm thanh tịnh, có hữu tình thanh 
tịnh. Cho nên gọi là tạp nhiễm thanh tịnh 2 pháp, tất cả đều 
nương vào nơi tâm và từ tâm này mà sanh khởi. Lúc ấy Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nếu chắng giữ gìn tâm Không buông lung cầu thả 
Tùy theo các sở thích Tất cả đều giữ gìn 

Hay buông lung cầu thả Thế gian có kẻ tốt 

Tất cả chăng có làm Hay giữ thân ngữ ý 

Nếu giữ gìn tâm tốt Chăng tạo các việc ác 
Chăng tùy theo ham muốn Tên chân thật trượng phu 


Lại từ Đức Thế Tôn được nghe. như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có 2 loại thấy, làm cho các loài hữu tình hay thay đổi 
tướng tốt xấu, oán hại nhau, ca tụng để thấy, quan trọng đầu 
tiên. Nầy các Sa Môn hoặc Bà La Môn! Hãy nhiệp lây sự chẳng 
thấy hãy tập thấy sự chăng thấy. Nếu chẳng thấy có cũng như ái 
lạc cùng các sự thấy khác; thay đôi tướng tôt xâu, oán hại nhau, 
chẳng thấy nghe sự tán thưởng, là điêu đâu tiên. Nếu có Sa Môn 
hoặc Bà La Môn ở nơi 2 sự thấy có tập diệt mà xa lìa sự ngu 
muội nầy, chăng phải chánh huệ, hiểu rõ như thật thì ta nói 
người kia tên gọi là vô tri kiến (chăng hiểu biết gì cả). Có tham 
sân sĩ, có sai có hại. Chăng huệ, chăng sáng, chẳng thể giải thoát 
sanh tử, sầu thán, ưu não v.v.. . Chẳng thê giải thoát sanh tử và 
các sự khổ. Nếu có Sa Môn hoặc Bà La Môn ở nơi 2 sự thấy nầy 
mà các tập diỆt vị, quá ngu sỉ xa rời,có thể được chánh huệ, như 
thật hiểu biết, ta nói người kia được gọi là kẻ tri kiến, chẳng 
tham sân sĩ, chăng sai chăng hại, có trí tuệ sáng suốt. Thường 
hay được giải thoát sanh lão bệnh tử sầu. não than van v.v... Có 
thê được giải thoát sanh tử là những khổ lớn. Lúc ấy Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


94 Thích Như Điển dịch 





Thế gian do hai thấy 
Làm cho đúng hoặc sai 
Này kia làm giận hờn 
Đề thấy hoặc chăng thấy 
Kẻ thấy có thế nầy 

Ái lạc chăng hay bỏ 

Đó là kẻ ngu sĩ 

Thường hay tự xưng tán 
Nếu chắng biết thấy nầy 
Tập diệt, ngu phải ra 
Thấy tên độc, bị thương 
Vô minh bị che lấp 


Đầy đủ tham sân sỉ 

Vô minh thấy trí sáng 
Định chẳng thê giải thoát 
Sanh lão bệnh tử thảy 
Nếu hay biết thấy nầy 
Ra khỏi ngu, tập diệt 
Thấy tên độc chẳng hại 
Phá vô minh tối tăm 

Xa rời tham sân s1 

Đầy đủ thấy nghe trí 
Quyết định hay giải thoát 
Sanh lão bệnh tử thảy 


Lại từ Đức Thế Tôn được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có 2 loại chánh kiến, nên tìm sự chân thật mà suy nghĩ 
quan sát. Kẻ hay tìm hiểu xưng tán, quan sát thì có thể được 
những gì chưa được, hay gặp những gì chưa gặp, hay chứng 
những gì chưa chứng, hay qua khỏi sầu than, hay diệt các ưu 
khổ, hay được như chơn lý, hay gặp gỡ cam lồ, hay chứng được 
Niết Bàn. Sao lại có hai ? Nghĩa là tất cả thế gian chánh kiến và 
xuất thế gian chánh kiến. Thế nào mà có tên là thế gian chánh 
kiến ? Nghĩa là có một loại khởi sự thấy chân thật, lập luận như 
thật, quyết định có bó thí, có thọ có xấu hô, có nghiệp lành dữ, 
có dị thục quả, có thế gian này và ở tại thế gian nây có cha, có 
mẹ, có các loài hữu tình hóa sanh khác nhau nhiều loại. Ở nơi 
thế gian nây có các Sa Môn, Bà La Môn v.v... sống đời thanh 
tịnh ở thế gian nầy và thế gian khác; tự nhiên thông đạt làm 
được chứng thọ. Như vậy có tên là thế gian chánh kiến. Nầy các 
đệ tử! Nơi đây ta gọi là thế gian chánh kiến nên tìm hiểu tư duy 
xưng tán quan sát, y vào đó ta nói là thế gian chánh kiến. Có thể 
làm cho chúng sanh cứu cánh giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu 
thán, ưu khô, phiền não v.v... Nếu chăng quan sát rõ cũng chăng 
hiểu biết, nương vào đó ta nói thế gian chánh kiến, chăng làm 
cho chúng sanh cứu cánh giải thoát sanh lão bệnh tử sầu não, ta 


Bổn Sự Kinh 95 





thán v.v... Vì sao vậy ? Như vậy đó nói rằng thế gian chánh 
kiến. Chẳng phải là thánh kiến, chăng lìa ly kiến, chăng có thể 
làm cho cứu cánh Niết Bàn kiến, chăng yêm chăng ly, chăng 
mắt chẳng tịnh, chẳng chứng thông huệ, chẳng thành đăng giác, 
chăng chứng Niết Bàn, mà hay bị cảm vào sự sanh lão bệnh tử, 
sâu thán, ưu não, buồn phiền v.v... Như vậy biết rồi thì với thế 
gian pháp nầy phải sanh tâm sợ hãi, mà tưởng nhớ đến pháp 
xuất thế gian an tịnh. Cho nên từ đó sanh sợ hãi nơi pháp của thế 
gian. Cả 2 đều chẳng chấp . nhận. Khi không chập nhận rồi, 
chẳng có cầu mong. Chẳng cầu mong rồi thì nội chứng đắc cứu 
cánh Niết Bàn. Khi chứng như thế rồi thì tự biết răng, ta sanh đã 
hết, phạm hạnh đã lập, những gì đã làm xong, chẳng thọ sanh 
nữa. Như thế các ngươi! Y theo nơi nầy nói rằng thế gian chánh 
kiến, hay tìm tòi xưng tán, quan sát. Sao lại có tên là xuất thế 
gian chánh kiến ? Nghĩa là biết sự khổ, biết sự khổ tập, biết sự 
khổ diệt và có thể biết được hứng thú tới con đường diệt khổ. 
Cho nên có tên là xuất thế gian chánh kiến. Này các Thánh đệ 
tử, y vào nơi nầy mà nói xuất thế gian chánh kiến vậy. Nên tìm 
hiểu, suy nghị, xưng tán quan sát. Y vào nơi nầy mà nói là xuất 
thế gian chánh kiến, có thể làm cho chúng sanh cứu cánh giải 
thoát sanh lão bệnh tử, sầu não, lo buồn v.v.. . Chẳng lắng nghe 
quan sát rồi, thì làm cho hiểu rõ. Y vào nơi nầy mà nói là xuất 
thế gian chánh kiến, hay là làm cho chúng sanh cứu cánh giải 
thoát sanh lão bệnh tử, sầu khổ, ưu bị, phiền loạn v.v... Cho nên 
gọi đây là xuất thế gian chánh kiến, đây là chơn Thánh kiến, đây 
là xuất ly kiến, đây là cứu cánh chứng Niết Bàn kiến, hay yêm 
hay ly, hay diệt hay tịnh, hay chứng thông huệ, hay thành đẳng 
giác, hay được Niết Bàn, hay qua khỏi tất cả sanh lão bệnh tử, 
sâu thán, lo âu, khổ não v.v... Như vậy đã biết rồi thì nơi thế 
gian nầy sẽ xuất hiện trân bảo, đồng thời ở thế gian này sẽ sanh 
tư tưởng hạ tặc. Khi có tư tưởng xuất thế trân bảo rồi thì thân 
được nhẹ nhàng. Khi thân nhẹ nhàng rồi thì được niềm vui miên 
viễn, thọ được niềm vui miên viễn rồi thì tâm được tịch tịnh. 
Khi tâm được tịch tịnh rồi thì có thể sinh thật tri kiến. Khi đã có 


96 Thích Như Điển dịch 





thật tri kiến rồi thì hay thích xa lìa. Khi xa lìa rồi thì hay ly dục. 
Khi ly dục rồi thì hay giải thoát. Khi được giải thoát rồi thì làm 
cho hiểu biết, ta sự sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã 
xong, chăng thọ thân sau. Như thế các ngươi! Y nơi này. mà nói 
xuất thế gian chánh kiến. Nên tìm hiểu và suy nghĩ rõ rồi xưng 
tán quan sát. Cho nên có tên là 2 loại chánh kiến. Nên tìm hiểu 
xưng tán quan sát có thể được những điều chưa được, có thể Sặp 
những điều chưa gặp, có thể chứng những gì chưa chứng, có thể 
qua được các sầu thán, có thể diệt được ưu khổ, có thê được như 
chơn lý, có thể gặp gỡ cam lô, có thê chứng được Niết Bàn. Lúc 
ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Chánh kiến có hai loại Hoan hỷ tâm an lạc 

Thế gian, xuất thế gian Từ đây mà nhẹ nhàng 

Kẻ trí thường suy nghĩ Nhẹ nhàng rồi an vui 

Hay hiểu tất cả khổ Vui rồi tâm vắng lặng 

Suy nghĩ nơi thế gian Tâm định sinh giác chỉ 

Mà sinh tâm sợ hãi Hiểu rõ bốn như thật 

Do chẳng chấp vào thọ Thấy đoạn thật các nghi 
Cứu cánh chứng Niết Bàn Nghi không nơi chứa chấp 
Suy nghĩ xuất thế gian Giải thoát tất cả khổ 

Hay sanh của trân bảo Chứng vô thượng Niết Bàn 


Sâu vào nghĩa trước Uấn Đà Nam viết: 
Cho cùng các tập hội : Hành tướng chết, giống, 
Như cùng chăng học hêt khác 
Sạch dơ cùng hai thây. 


Bốn Sự Kinh quyễn thứ 5 





Bổn Sự Kinh 97 





Bốn Sự Kinh 
Quyên thứ 6 


Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyễn Trang phụng chiếu dịch. 
Đức Quốc, thành phó Hannover, tại Chùa Viên Giác, 
Tỳ Kheo Thích Như Điền dịch từ Hán Văn sang Việt Văn 
vào mùa An Cư Kiết Hạ năm 2002, đời Thủ Tướng Schröder. 


te œ5 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Các loài hữu tình, hỗ tương gần gũi, chăng khác nhau 
lắm. Có nhiều loại hữu tình mạnh yêu khác nhau, cùng với các 
loại â ấy vẫn có những sự thân cận, tham nhiễm các việc cũng như 
những điều tốt đẹp cao cả của các loài hữu tình, cùng với những 
điều tốt đẹp cao cả của những loài hữu tình ráng lại gần gũi và 
tham nhiễm với nhau. Ở trong quá khứ có những loài hữu tình ở 
cõi khác cũng đã từng thân ái, chẳng có sai biệt, cũng đã cao 
thấp trong nhiều loại hữu tình khác nhau cũng như những loại 
hữu tình mạnh yếu khác nhau, cũng đã gân gũi nhau, cũng đã 
tham nhiễm với nhau cùng với những thắng giải của nhiều. loại 
hữu tình khác nhau. Cùng với những loại hữu tình cao cả, rồi đã 
có những gần gũi, tham nhiễm khác nhau. Ở thời vị lai những 
loài hữu tình ây cũng sẽ thân ái gần gũi, chẳng sai khác nhau. 
Cũng có những yêu kém trong nhiều loại hữu tình nầy sẽ thân 
cận, gần gũi, nhiễm ô cùng với các diệu thắng giải của các loài 
hữu tình khác nhau tương lai sẽ thân cận tham nhiễm nhiều sự 
việc. Tại thế giới hiện tại nầy có những loài hữu tình hiện tại 
đang thân cận ái nhiễm, chăng có sai khác cùng với các yếu kém 
của loài hữu tình và những yêu kém khác nhau của loài hữu tình 
đó hiện tại thân cận, tham nhiễm cùng các diệu thắng giải chủng 
loại hữu tình. Cùng với những loài hữu tình cao cả nây hiện tại 
thân cận gần gũi tham nhiễm với nhau cho nên Tôn Giả Kiều 
Trần Như cùng với đồng loại có 60 người cùng tập họp lại với A 


98 Thích Như Điển dịch 





Nhã Kiều Trần Như tu khổ hạnh như Ma Ha Ca Diếp cùng với 
đồng loại có rất nhiều người tập họp lại cùng tu các diệu hạnh. 

Xá Lợi Tử và cùng với đồng loại có rất nhiều người đã tập 
họp lại cùng tu phép đại trí tuệ. 

Đại Mục Kiên Liên cùng với đồng loại có rất nhiều người 
cùng tập họp lại tu đại thần thông. 

Câu Sắt Chỉ La cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng tụ 
tập lại tu vô ngại giải. 

Mãn Từ Tử cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng tập 
họp lại để nói chánh pháp. 

Già Đa Hành Na cùng với đồng loại rất nhiều người cùng tập 
trung lại tu phép giải thích kinh. 

Tôn Giả Thiện Hiện cùng với đồng loại rất nhiều người tập 
trung lại cùng tu hạnh không tranh cãi khi ở chung. 

Lôi Lệ Phạt Da cùng với đồng loại có rất nhiều người tập 
trung lại tu hạnh tĩnh lự. 

Ưu Ba Ly cùng với đồng loại có rất nhiều người tập trung lại 
hạnh giữ gìn giới luật. 

Vật Lực Sĩ Tử cùng với đồng loại, có TẤt nhiều người tập họp 
lại cùng tu hạnh vì chư tăng mà làm chỗ ngồi nằm. 

Tôn Giả Bất Diệt cùng với đồng loại, có rất nhiều người, 
cùng tu hạnh tịnh thiên nhãn. 

Tôn Giả A Nan cùng với đồng loại có nhiều người tập họp lại 
cùng tu hạnh đa văn. 

La Hầu La cùng với đồng loại có rất nhiều người tập trung lại 
cùng tu hạnh vul trì Ø1ới. 

Đồng Tử Ca Diếp cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng 
tập trung lại đồng tu xảo biện thuyết. 

Kiếp Tì Nô cùng với đồng loại có rất nhiều người tụ tập lại 
cùng tu hạnh giáo huấn giáo thọ cho các Tỳ Kheo. 

Tôn Giả Nan Đà cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng 
tập họp lại tu hạnh giáo huấn giáo thọ cho các Tỳ Kheo NI. 

Ưu Bà Tây Na cùng với đồng loại có rất nhiều người cùng tụ 
tập lại tu hạnh đầy đủ oai nghỉ. 


Bổn Sự Kinh 09 





Nữu Mỹ Nan Đà cùng với đồng loại có 60 người tập trung lại 
tu hạnh đoan nghiêm. 

Ngu Nhơn Thiên Thọ cùng với đồng loại có 60 người tập 
trung lại cùng tu hạnh Bột Nghịch Ác. 

Như vậy nên biết, trong các loài hữu tình hỗ tương thân cận, 
chẳng có sai khác, cùng với cao thấp các loài hữu tình, cùng với 
các loài hữu tình yếu kém lại gần gũi thân cận, tham nhiễm 
nhiều việc cùng các thắng giải của các loài hữu tình, cùng với 
các điều đẹp đẽ khác nhau của các loài hữu tình lại gần gũi thân 
cận, tham nhiễm mọi việc. Lúc bẩy giờ Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Như cây cỏ rừng già Tức chìm vào biển lớn 
Giống như gió lửa vậy Thân cận kẻ giải đãi 

Vật các thứ cùng chung Nhất định mât sáng suốt 
Chúng hữu tình cũng vậy Nên muốn bỏ giải đãi 
Người ngu với người ngu Vui cảnh chẳng lười biếng 
Kẻ trí thân cận trí Thân cận người có trí 

Kẻ bạn với người trí Thường hay lìa các khổ 
Là những người có trí 

Như đập bỏ bùn nhơ 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có 3 nhân và 3 duyên có thê cảm được về sau. Thế nào 
là ba ? Đó là vô minh chưa đoạn diệt, ái chưa bỏ, nghiệp chưa 
tiêu. Do nhân duyên nầy mà có thể thọ thân đời sau. Cho nên 
nghiệp là mảnh ruộng tốt, thức là hạt giống và ái là sự thấm 
thấu, vô minh, vô trí, vô liễu, vô kiến là những loại chứa giữ và 
nương vào thức để ở muốn sắc có sắc, hoặc nơi vô sắc, muốn tội 
làm xấu, sắc ấy Ở trong, vô sắc vi diệu. Nếu nghiệp ở dục gIỚI, 
hoặc dị thục quả, chăng có nơi hiện tại, chăng thể cho biết. 
Nhưng mà dục nây do tại nghiệp ở dục giới. Cảm dị thục quả ở 
nơi hiện tại cho nên mới hiện ra. Đây gọi là dục. Đương ngay 
lúc ấy, nghiệp là ruộng tốt, thức là giống lành, ái là thâm thấu, 
vô minh, vô trí, vô liễu, vô kiến là nơi chứa chấp. Nương vào 


100 Thích Như Điển dịch 





thức để ở, muốn sinh vào nơi thấp; hoặc nghiệp ở sắc giới cũng 
cảm dị thục quả, chẳng phải hiện tại, chẳng thể bày ra, cái nây 
có sắc, do sắc giới nghiệp cảm dị thục quả mà nơi hiện tiền có 
thể hiện ra cho nên có sắc. Đương ngay lúc ấy nghiệp là ruộng 
tốt, thức là giống tốt, ái là thâm thấu, vô minh, vô trí, vô liễu, vô 
kiến là nơi chứa giữ. Thức ở yên nơi ấy, sắc ở nơi Ấy. Nếu chẳng 
có sắc nghiệp, cảm dị thục quả, chăng phải trước mắt, chăng thê 
thí thiết, vì không thành có, do nghiệp vô sắc nầy mà cảm nên dị 
thục quả ở nơi hiện tiền, cho nên thí thiết làm vô sắc CÓ. Đương 
ngay lúc ấy nghiệp là ruộng tốt, thức là hạt giống, ái làm thâm 
thấu, vô minh, vô trí, vô liễu, vô kiến là nơi chứa đựng, thức là 
nơi an trụ, nơi diệu vô sắc. Các Tỳ Kheo nên biết! do Sự VIỆC 
viễn ly mà xa rời nơi dục. Do vô sắc mà xa rời cõi sắc. Do sự 
đoạn diệt mà xa rời tất cả. Có là có khởi, suy nghĩ duyên sanh. 
Này các Tỳ Kheo! nên dùng trí tuệ như thật mà quan sát để xa 
rời sự ham muốn, nên dùng trí tuệ chơn thật mà quan sát để xa 
rời sắc có và sắc không. Vì sao thế các ngươi ? phải nên dùng trí 
tuệ chơn thật mà quan sát để xa rời sự ham muôn. Nghĩa là ha 
những sự ham muốn ác và bất thiện, có tầm có ti, ly sanh hỉ lạc, 
an ôn đầy đủ, tối sơ yên lặng lại hay dùng trí tuệ chơn chánh như 
thật mà quan sát. Trong đó có sắc, thọ, tưởng, hành, thức như 
thế làm pháp tánh. Tất cả đều vô thường, tất cả đều khổ, như 
bịnh, như tật, như trong tên độc, có não, có hại, có sợ, có sai, có 
hờn, có ghét, nhanh chóng bại hoại, nhiều tật bệnh, nhiều tai 
ách, hư ngụy chẳng thật, lìa tan vô ngã, chăng có tin tưởng, như 
thế các ngươi phải nên chánh niệm như thật tùy theo đó mà quan 
sát để xuất ly những sự ham muốn. Vì sao thế các ngươi ? phải 
nên dùng trí tuệ chơn chánh theo đó mà quán như thật, xa rời sắc 
hữu. Nghĩa là qua khỏi tất cả sắc tưởng. Mắt có đối với sự tưởng 
tượng; chắng có suy nghĩ nhiều loại khác nhau với tư tưởng, đầy 
đủ ở yên, vô biên hư không, không vô biên xứ, có thể dùng trí 
tuệ chơn chánh như thật mà tùy theo đó để quan sát. Ở trong ấy 
có thọ, tưởng, hành, thức, như vậy làm pháp tánh. Tất cả đều vô 
thường, tất cả đều khổ, như bịnh như tật, như ở trong tên độc, 


Bổn Sự Kinh 101 





như não như hại, có sợ có sai, có lo có nghĩ, nhanh chóng bại 
hoại, nhiều tật bệnh, nhiều tai ách, hư ngụy chẳng thật, ly tán vô 
ngã, chẳng thê tin tưởng, như thế các ngươi nên dùng trí tuệ để 
quán sát như thật, để xa rời sắc hữu. Vì sao thế các ngươi ? Phải 
nên dùng chánh huệ như thật để quan sát, để xa rời sắc hữu. 
Nghĩa là chánh liễu tri, đó là tịch tịnh, là vi diệu. Nghĩa là hìa 
khỏi kiêu mạn, tức những khát ái, diệt A Lại Da, đoạn các 
đường đi, không vô sở đắc, ái tận lìa dục, tịch tịnh Niết Bàn. 
Như thế các ngươi nên dùng trí huệ chân thật tùy theo đó mà 
quan sát. Lầa khỏi sắc hữu. Nếu mà như vậy mà dùng trí huệ để 
quan sát thì xa ha 3 cõi hữu, tức là cõi dục, cối sắc và vô sắc, 
hay xa lìa. Khi đã xa lìa rồi thì hay ly dục. Khi ly dục rồi thì có 
thê được giải thoát. Khi đã được giải thoát rồi thì có thê tự biết 
lấy việc ta đã hết sanh, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, 
chẳng thọ thân sau nữa. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy 
mà nói kệ rằng: 


Dùng chánh huệ mà xem Rồi giải thoát các lậu 
Tướng xa rời ba cõi Lành tu tập thiền định 
Hay dừng tất cả hành G1ữ gìn thân sau rốt 
Chứng tối thượng Niết Bàn Hàng phục những loài ma 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết về 3 nhân và 3 duyên làm cho các loài hữu tình hay cầu 
lợi dưỡng mà sanh ra ngu si. Thế nào là ba ? Thứ nhất là tham 
dục làm nhân làm duyên, làm cho các loài hữu tình hy vọng 
tham cầu lợi dưỡng sanh ra nhiều ngu si. Hai là đắm trước làm 
nhơn làm duyên, làm cho các loài hữu tình hy vọng cầu có lợi 
dưỡng, sanh ra nhiều ngu muội. Ba là thọ dụng chăng thấy quá 
ngu làm nhơn làm duyên, làm cho tất cả loài hữu tình hy vọng 
mong cầu để được lợi dưỡng, sanh ra nhiều sự ngu muội. Này 
các Tỳ Kheol Không nên khởi lên 3 nhân, 3 duyên hy vọng câu 
khẩn lợi dưỡng, sanh ra ngu muội. Có các Tỳ Kheo biết đủ việc 
nầy 3 nhân 3 duyên đến nhà thí chủ cầu phần lợi dưỡng về mình, 
hoặc ở nhà nầy chắng sanh xấu hồ, thấy rồi thản nhiên, mặc kệ 


102 Thích Như Điển dịch 





chẳng hỏi, chăng chờ đón mời, chăng chỉ chỗ ngồi, chăng muốn 
nói chuyện, kia bị xem ra, liền khởi nghĩ rằng: Ở nhà thí chủ nầy 
được đôi đãi trọng vọng, ai nói ngụy vọng, đều thản nhiên. Do 
nguyên nhân nầy làm cho người kia, chăng nhẫn chăng khỏi, 
khởi tâm sỉ hại, hoặc phát ra nghiệp xấu cùng nghiệp bất thiện 
nơi thân ngữ ý. Nhân đây mà đọa vào các ác thú, thọ quả chắng 
tốt đẹp. Các Tỳ Kheo nên biết! Ta xem thế gian các loài hữu 
tình hoặc do lợi dưỡng làm loạn tâm nầy, thân hoại mạng chung 
đọa vào các ác thú, sanh vào địa ngục, thọ những quả chăng vui. 
Ta xem thế gian các loài hữu tình hoặc do tổn hại làm tâm não 
loạn, thân hoại mạng chung đọa vào ác thú, sanh vào địa ngục, 
thọ quả chắng vui. Ta xem thế gian các loài hữu tình hoặc do lợi 
dưỡng và bị tôn hại làm não loạn tâm nầy, khi thân hoại mệnh 
chung bị đọa vào ác thú, sanh nơi địa ngục, thọ quả chắng vui. 
Cho nên kẻ ngu si phàm phu bị điều lợi dưỡng trước phá màn 
che này và khi đã phá màn ấy rồi lại phá luôn lớp da. Khi đã phá 
lớp da rồi lại phá luôn thịt. Khi đã phá thịt rồi lại cắt đứt những 
mạch máu. Khi cắt đứt mạch máu rôi lại phá luôn đến xương. 
Khi đã phá xương rồi lại làm thương tốn đến não sau đó mới 
dừng, cho nên các ngươi nên biết rằng ta vì sao mà không bị lợi 
dưỡng làm não loạn tâm nầy ? Ta vì sao mà chăng bị sự tốn hại 
làm rối loạn tâm nầy ? Ta vì sao mà chẳng bị sự lợi dưỡng và sự 
tốn hại làm não loạn tâm này ? Chắng nhàn rỗi, khuyên tu thánh 
hạnh, mau chứng được vô thượng an lạc Niết Bàn. Nầy các Tỳ 
Kheo! nên biết như thế. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa 
nầy mà nói kệ rằng: 


Do ba loại nhân duyên Tâm này vẫn ở yên 

Hy vọng cầu lợi dưỡng Chăng động như núi lớn 
Hoại nhiều loại công đức Thường yên ồn an nhiên 
Lại mất quả trời người Chánh quán các nghĩa pháp 
Các người nghe kẻ sáng Tu sâu rõ tri kiến 


Gặp lợi dưỡng tôn hại Chứng thường lạc Niết Bàn 


Bổn Sự Kinh 103 





Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nơi cõi dục giới lược nói có 3 loại. Ở nơi ây tuy có 
phước lớn; nhưng phải vì dục mà sau khi chết bị luân hồi, chẳng 
thể ra khỏi. Cho nên khi bị sanh vào xứ kia, do lòng ham muôn 
làm căn bản ở cảnh giới ấy vậy. Sao lại có 3 loại ? Một là lòng 
dục ở cõi thiên, hai là lòng dục ở cõi hóa lạc thiên, ba là lòng 
dục ở cõi Tha Hóa thiên. Đây là 3 loại dục nơi cõi dục giới. Ở 
nƠI ấy tuy có tích tụ phước đức để thọ các dục lạc; nhưng vẫn 
còn sanh tử luân hồi, chăng thể ra khỏi, cho nên bị sanh vào xứ 
đó. Đây là do lòng dục mà sanh vào cảnh giới ấy vậy. Các 
Thánh đệ tử của ta ở nơi 3 cõi dục giới nầy như thật mà xem thì 
có rất nhiều người khờ cho nên mới bị nhiễm mà sanh ra chán 
ghét. Khi chán ghét rồi muốn lìa ham muốn, khi la ham muốn 
rồi thì có thể giải thoát. Khi giải thoát rồi thì có thể biết được ta 
việc sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chăng thọ 
sanh nữa. Lúc ấy Đức Thế Tôn muốn sâu vào nghĩa nầy mà nói 
kệ rằng: 


Dục giới có ba loại Mà sanh tử luân hồi 

Nơi ây thọ dục lạc Chăng thể sanh lên trên 

Vì dục ở vui yên Cứ ở mãi cõi dục 

Tha hóa tự tại thiên Nếu biết được quá khờ 
Sanh như vậy ba cõi Bỏ người trời các thú 

Tuy có nhiều phước báu Chứng vô thượng Niết Bàn 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Trong đời cũng có một loại ác Tỳ Kheo thành tựu được 
3 pháp giông như con lừa. Sao gọi là ba ? Nghĩa là có một loại 
các ác Iỳ Kheo chẳng kính chẳng trọng, chắng tàm chẳng quý, 
lười biếng, quên mắt. Như thế là một loại ác Tỳ Kheo, đầy đủ 
thành tựu như thế ba pháp, giống như con lừa. Nghĩa là chăng có 
đức mà theo chúng tăng liền nói lời rằng: Hãy nên biết ta cũng 
là chơn Sa Môn Thích Tử. Rồi thì loại ác Tỳ Kheo nầy chăng 
làm tăng trưởng được giới định huệ, như thế mà cùng với chơn 


104 Thích Như Điển dịch 





thanh tịnh Tỳ Kheo tăng và theo cùng tăng chúng, lại nói lên 
rằng: Các ngươi nên biết! Ta cũng là chơn Sa Môn Thích Tủ, 
như ở đời có con lừa theo sau bò. Sau đó cao tiếng nói rằng: Ta 
cũng là bò hiện ra tướng ấy và với thân lừa, đầu tai móng, lông 
tiếng v.v... tất cả cùng với bò chắng khác và theo bò. Cao tiếng 
nói rằng: Ta là bò hiện thân, như thế một loại ác Tỳ Kheo thật 
chẳng có đức mà theo tăng chúng. Lại xướng lên rằng: Các 
ngươi nên biết! Ta cũng là chơn Sa Môn Thích Tử. Đây là một 
loại ác Tỳ Kheo nương vào thôn xóm, tụ lạc mà ở, khi mặt trời 
lên, sửa sang y phục, tay bưng bình bát vào làng khất thực, 
chẳng thê giữ gìn thân khẩu ý, chăng ở nơi chánh niệm, chẳng 
giữ các căn, làm cho các tịnh tín và các nhà thí chủ vì sự lợi 
dưỡng mà thân ngồi dưới đất, còn người bạch y ngôi bên trên 
mà nói pháp. Ta nói rằng những loại Tỳ Kheo như thế là ác Tỳ 
Kheo giống như con lừa. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa 
nầy mà nói kệ rằng: 


Cạo tóc mặc y áo Mà cứ thế theo sau 

Tay bưng một bình bát Tự cho là bò thật 

Thật chăng giới định huệ Như thế ác Tỳ Kheo 

Mà tự nói Sa Môn Thành chẳng ai cung kính 
Như thế gian có lừa Tuy thường theo kẻ tịnh 
Cùng bò khác hình tướng Nhưng chắng chứng Bồ Đề 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Sự học có 3 loại, nếu hay ở trong ấy lìa sự buông lung, 
ngày đêm siêng năng, chăng bị bận rộn, cũng chẳng ở không, 
chăng siêng tu học, chưa sanh các lậu làm cho vĩnh viễn chăng 
sanh. Nếu các lậu đã sanh làm cho vĩnh viễn đoạn diệt. Sao gọi 
là ba ? Một là học tăng thượng giới, hai là học tăng thượng tâm, 
ba là học tăng thượng huệ. Vì sao có tên là tăng thượng giới ? 
Nghĩa là các Tỳ Kheo đầy đủ giới pháp, ở yên giữ gìn biệt giải 
thoát giới, bằng hay hành trì, chẳng cho sơ suất. Ở đó dầu thấy 
tội nhỏ cũng sinh sợ hãi và thường hay thọ trì tu tập học hỏi, 


Bổn Sự Kinh 105 





thành tựu thanh tịnh thân ngữ 2 nghiệp, thành tựu tịnh mệnh, 
thành tựu tịnh kiến, như vậy có tên là học tăng thượng giới. Thế 
nào gọi là học tăng thượng tâm ? Nghĩa là các Tỳ Kheo hay 
chánh ly dục và các pháp ác, có xấu có hồ, la sanh hỷ lạc, đầy 
đủ an trụ, tối sơ tĩnh lự, nói rộng cho đến đầy đủ ở yên; Đệ tử 
tĩnh lự, như vậy có tên là học tăng thượng tâm. Thế nào gọi tên 
là học tăng thượng huệ ? Nghĩa là các Tỳ Kheo, biết được như 
thật các chơn lý khổ, các chơn lý tập, các chơn lý diệt và có thể 
biết được các chơn lý của diệt đế. Như vậy có tên là học tăng 
thượng huệ. Như thế 3 sự học, nếu ở nơi ấy ha các buông lung, 
ngày đêm siêng năng, bặt các duyên ngoài, gặp cảnh không 
nhàn, chăng phí tu học, chưa sanh các lậu, làm cho vĩnh viễn 
đường sanh, nếu lậu đã sanh rồi làm cho tận diệt. Lúc ấy Đức 
Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Giới, tâm, huệ, học ba Đến cái học cuối cùng 
Người trí hay tu học Giải thoát chẳng còn gì 
Siêng tinh tấn thường yên Thành thanh tịnh diệu trí 
Tuyệt chẳng có ngoại duyên Được bất động giải thoát 
Siêng tu giới tâm huệ Lại xa lìa các lậu 

Như cứu lửa trên đầu Hết sanh tử khổ ải 

Tên gọi thánh học xứ Đời sau chẳng còn nữa. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Học có 3 loại. Nếu siêng tu hành chăng phải không có 
kết quả mà tất yêu sẽ đến cứu cánh, có thể được cam lồ, có thể 
chứng được Niết Bàn. Thế nào gọi là ba ? Một là học về tăng 
thượng giới, hai là học về tăng thượng tâm và ba là học về tăng 
thượng huệ. 

Thế nào gọi là học về Tăng Thượng Giới ? Nghĩa là các Tỳ 
Kheo tôn trọng giới luật làm cho tăng thượng. Nếu chẳng giữ 
gìn thì gọi là không táng thượng, chăng có trí tuệ thì chăng tăng 
thượng. Ở nơi học giới ft ấy, nếu có phạm lỗi nhỏ tức phải rời 
bỏ. Cho nên ta nói kẻ đó tuyệt nhiên chăng phạm vào học giới, 


106 Thích Như Điển dịch 





chẳng sâu vào sự tàm quý, có thể theo được phạm hạnh thanh 
tịnh, có thê thành tựu được phạm hạnh thanh tịnh. Ở nơi các học 
xứ ấy có thể giữ gìn giới luật, có thê học hỏi. Người ấy nhất định 
có thể vĩnh viễn đoạn trừ tam kết. Chứng quả dự lưu, chứng 
pháp căn bản, hướng tới bồ đề cho đến 7 lân qua lại trời người, 
diệt hết các khổ như vậy có tên là Tăng Thượng Giới. 

Còn thế nào là học về Tăng Thượng Tâm. Nghĩa là các Tỳ 
Kheo nên biết! lấy Tăng Thượng Giới làm tăng thượng, tôn 
trọng sự giữ gìn làm tăng thượng; chăng tụng bát nhã thì chăng 
tăng thượng. Ở nơi các học giới dầu nhỏ ấy, nhưng nếu phạm 
những lỗi nhỏ tức phải xa rời. Vì sao vậy ? Ta nói kẻ ấy cuối 
cùng chăng phạm về học xứ, chắng nhiễm tàm quý, nhất định sẽ 
hay thuận theo phạm hạnh thanh tịnh. Nhất định có thể thành 
được phạm hạnh thanh tịnh. Ở nơi các học xứ thường hay giữ 
gìn có thể học, nơi đó nhất định có thê dứt đi 5 phần kết, chứng 
bất hoàn quả, được pháp bắt hoàn, sẽ vào cõi hóa sanh. Đối với 
thế gian nây sẽ vào Bát Niết Bàn. Như thế có tên là học Tăng 
Thượng Tâm. 

Thế nào gọi là học Tăng Thượng Huệ ? Nghĩa là các Tỳ 
Kheo, tôn trọng giới luật, lây giới làm tăng thượng: tôn trọng sự 
giữ gìn, lấy đó làm tăng thượng, tôn trọng bát nhã trí, lây đó làm 
tăng thượng. Ở nơi ấy là những học xứ nhỏ; nhưng nếu có phạm 
mà có thể xa lìa được, cho nên ta nói kẻ kia cuối cùng chẳng 
phạm và các học xứ, chăng sâu vào tàm quý, nhất định sẽ theo 
phạm hạnh thanh tịnh, có thể thành được phạm hạnh thanh tịnh. 
Ở nơi học xứ đó có thể ở nơi trí tuệ, có thể trụ vào sự học. 
Người ấy nhất định có thể đoạn diệt các lậu, được chơn vô lậu, 
tâm thiện giải thoát, huệ thiện giải thoát. Ở trong pháp â ấy đầy đủ 
an trụ, tự chứng thông huệ, có thể tự hiểu biết về cái sanh của ta 
đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chăng thọ thân sau, 
như thế có tên là học Tăng Thượng Huệ. Nếu ở nơi 3 điều nầy 
mà siêng năng tu học thì ta nói rằng nhất định sẽ chứng quả và 
sẽ vào cứu cánh, có thể chứng được cam lồ, có thể chứng Niết 
Bàn. Như thế có tên là học có 3 loại. Nếu có siêng năng tu học, 


Bổn Sự Kinh 107 





tức có chứng quả, nhât định cứu cánh, có thê được cam lô, có 
thê được Niêt Bàn. Lúc ây Đức Thê Tôn sâu vào nghĩa nây mà 
nói kệ răng: 


Siêng tu Tăng Thượng Giới Siêng tu Tăng Thượng Huệ 
Ở giới siêng năng học Ở huệ ở sở học 

Hay chăng bị ba kết Hay dứt tất cả kết 

Sẽ chứng quả dự lưu Sẽ chứng quả vô sanh 
Siêng tu Tăng Thượng Tâm Ba học chăng tồn hại 

Ở định trụ mà học Tất chứng nghĩa đệ nhất 
Có thê dứt năm kết Nên tôn trọng ba học 

Sẽ chứng quả bất hoàn Được pháp tánh chẳng nghi 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Học có 3 loại, Nếu chỉ tu ít thì sẽ chứng quả ít. Nếu tu 
đầy đủ thì sẽ chứng quả đầy đủ. Thế nào là ba ? Một là học về 
Tăng Thượng Giới. Hai là học về Tăng Thượng Tâm và ba là 
học về Tăng Thượng Huệ. 

Thế nào gọi là học về Tăng Thượng Giới ? Nghĩa là các Tỳ 
Kheo tôn trọng giới luật lấy giới luật làm Tăng Thượng, chẳng 
hề giữ gìn gọi là chẳng tăng thượng. Chăng tụng bát nhã huệ 
chẳng phải tăng thượng. Ở nơi những học giới nhỏ ấy nếu có 
phạm nhỏ tức phải xa rời, cho nên ta nói kẻ ây cuối cùng chăng 
phạm về học xứ, chắng sâu vào tàm quý, nhất định sẽ tùy thuận 
theo phạm hạnh thanh tịnh, nhất định có thể thành tựu được 
phạm hạnh thanh tịnh. Ở nơi học xứ đó có thê giữ gìn giới luật, 
có thê học hỏi, người đó nhất định sẽ dứt tam kết, chứng quả dự 
lưu, được pháp chăng đọa, quyết định bồ đề cho đến 7 lần trở lại 
chốn nhân thiên, dứt hết các khổ. Hoặc có thể làm cho trở lại cố 
dục giới vì tham si còn mỏng, chứng được quả nhất lai. Ở thời 
gian nhất lai này dứt hết các khổ. Như thế có tên là học Tăng 
Thượng GIới. 

Thế nào gọi là học Tăng Thượng Tâm ? Nghĩa là các Tỳ 
Kheo tôn trọng giới luật, lấy giới luật làm tăng thượng, tôn trọng 


108 Thích Như Điển dịch 





giữ gìn làm tăng thượng; chẵng tôn trọng bát nhã thì chăng gọi 
là tăng thượng. Ở nơi những giới nhỏ ấy, nếu có phạm những 
giới nhỏ tức phải xa rời, cho nên ta nói đối với người đó kết 
cuộc chăng phạm vào học xứ, chăng sâu vào tàm quý, nhất định 
có thê tùy thuận phạm hạnh thanh tịnh, có thể thành được phạm 
hạnh thanh tịnh. Ở nơi học xứ ấy có thể giữ gìn và định kia sẽ 
làm cho dứt trừ 5 phần kết, chứng quả bất hoàn, được pháp bất 
hoàn, sẽ được hóa sanh. Đối với thế gian này sẽ có Bát Niết 
Bàn. Như thế có tên là học Tăng Thượng tâm. 

Thế nào gọi là Tăng Thượng huệ ? Nghĩa là các Tỳ Kheo tôn 
trọng giới luật lấy giới luật làm Tăng Thượng, tôn trọng giữ gìn 
nhất định sẽ Tăng Thượng, tôn trọng trí bát nhã làm tăng 
thượng. Ở nơi những học giới nhỏ ấy nếu phạm những lỗi nhỏ 
nên phải xa lìa, cho nên ta nói kẻ kia cuối cùng chăng phạm vào 
học xứ, chăng sâu vào tàm quý, nhất định có thể tùy thuận phạm 
hạnh thanh tịnh, nhất định có thể sẽ thành phạm hạnh thanh tịnh. 
Ở nơi học xứ ấy có thể sanh Bát Nhã, có thê sanh sở học. Kẻ kia 
nhất định sẽ vĩnh viễn diệt tận các lậu, được chơn vô lậu, tâm 
thiện giải thoát, huệ thiện giải thoát. Ở nơi pháp ấy, ở yên đầy 
đủ, tự chứng thông huệ, có thể hiểu rõ được, ta đã hết sanh, 
phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chăng thọ thân nữa; như 
thế có tên là học Tăng Thượng Huệ. Như thế có tên là học có 3 
loại. Nếu tu ít thì quả vị nhỏ. Nếu tu nhiều thì quả vị lớn. Lúc ấy 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Ở yên tôn trọng giới Sâu vào nơi trí huệ 

Tên là tu phần ít Gọi là tu viên mãn 

Thường siêng năng tu học Thường siêng năng tu hành 
Sẽ chứng quả nhỏ trước Sẽ chứng quả đầy đủ 

Sâu vào nơi thiền định Tu ít hay tu nhiều 

Cũng có tên tu ít Tên gọi quả khác nhau 
Thường siêng năng tu học Biết như thế tốt xâu 


Cũng sanh quả nhỏ thôi Nên bỏ nhỏ tu lớn. 


Bổn Sự Kinh 109 





Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! học có 3 loại. Nếu chánh tu tập thì làm cho các loài 
hữu tình thành hạ trung thượng hiền thánh khác nhau. Thế nào là 
ba ? Thứ nhất là học Tăng Thượng giới. Thứ hai là học Tăng 
Thượng tâm và thứ ba là học Tăng Thượng huệ. Vì sao có tên là 
học Tăng Thượng giới ? Nghĩa là các Tỳ Kheo tôn trọng giới 
luật và lây giới luật làm tăng thượng, chẳng tôn trọng giữ gìn thì 
chẳng gọi là tăng thượng, chẳng tôn trọng bát nhã thì chăng gọi 
là tăng thượng. Nơi đó có các học giới nhỏ, nếu có phạm những 
lỗi nhỏ mà cầu xa lìa thì ta nói người đó cuối cùng chăng phạm 
vào các biên chế của học xứ, chăng sâu vào tàm quý. Có thê tùy 
thuận phạm hạnh thanh tịnh, có thể thành tựu được phạm hạnh 
thanh tịnh. Ở nơi các học xứ có thể giữ gìn giới luật, có thể tu 
học và với người ấy nhất định có thê vĩnh viễn đoạn trừ 3 kết 
chứng được quả Dự Lưu, chứng được pháp chẳng đọa, hướng 
đến Bồ Đề chỉ 7 lần qua lại chốn nhân thiên, hoặc thành gia gia, 
hoặc quả nhất lai, hoặc thành nhất gian. Như thế đó có tên là 
tăng thượng gIới. 

Thế nào gọi là học Tăng Thượng tâm ? Nghĩa là các Tỳ Kheo 
tôn trọng giới luật, lấy giới luật làm tăng thượng, tôn trọng gìn 
giữ nên gọi là tăng thượng, chẳng tụng bát nhã chẳng gọi là tăng 
thượng. Đối với những học xứ nhỏ nếu có phạm những lỗi vi tẾ, 
tức có thê ra khỏi. Cho nên ta nói những người ây cuối cùng 
chẳng phạm những học xứ đã chế, chẳng sâu vào tàm quý; nhất 
định có thể tùy tiện phạm hạnh thanh tịnh, có khả năng thành 
tựu được phạm hạnh thanh tịnh. Hay giữ gìn, có thể học hỏi và 
với định ấy có thể tận trừ 5 phần kết, chứng quả bất hoàn, chứng 
pháp bất hoàn, sẽ được hóa sanh. Ở nơi thế gian sẽ được Bát 
Niết Bàn, hoặc thành Trung Bàn, hoặc thành Sanh Bàng, hoặc 
có Hành Bàng, hoặc vô hành bàng, hoặc thành thượng lưu, vui 
sắc cứu cánh. Hoặc vui nơi phi tưởng phi phi tưởng xứ mà vào 
Bát Niết Bàn. Như thế đó có tên là học tăng thượng tâm. 

Thế nào gọi là học Tăng Thượng huệ ? Nghĩa là các Tỳ Kheo 
tôn trọng giới luật, lấy giới luật làm tăng thượng, tôn trọng giữ 


110 Thích Như Điển dịch 





gìn làm tăng thượng, tôn trọng bát nhã huệ làm tăng thượng. Ở 
nơi đó nơi các học giới nhỏ, nếu có phạm những lỗi nhỏ thì có 
thể ra khỏi, cho nên ta nói với những người kia cuối cùng, chăng 
phạm vào các học xứ đã chế, chăng sâu vào tàm quý, nhất định 
tùy thiện theo phạm hạnh thanh tịnh, nhất định thành được phạm 
hạnh thanh tịnh. Ở nơi học xứ có thể ở vào Bát Nhã, có thể 
nương vào đó để học thì người kia nhất định sẽ vĩnh viễn xa rời 
các lậu, chứng được chơn vô lậu, tâm thiện giải thoát, huệ thiện 
giải thoát. Ở nơi pháp â ấy đầy đủ an ổn, tự chứng thông huệ, có 
thể tự hiểu biết răng ta đã hết sanh, phạm hạnh đã lập, việc làm 
đã xong, chẳng thọ thân sau, như thê có tên là tăng thượng huệ. 
Như vậy có tên là 3 loại. Nếu chánh tu tập sẽ làm cho các loài 
hữu tình thành hạ trung thượng hiền thánh khác nhau. Lúc ây 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Tùy học nhơn mạnh mẽ Thượng tu cũng như vậy 
Thường siêng năng tỉnh thức Tức biết tu ba loại 

Tu phẩm thượng trung hạ Được chứng quả khác nhau 
Tùy được quả saI khác Nên biết bỏ trung hạ 

Ở tu tỉnh tân nhỏ Xưng dương tu thượng 
Hoàn thành quả hạ phẩm phẩm. 


Trung tu được trung quả 

Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có Tỳ Kheo đầy đủ thiện giới, đầy đủ thiện pháp. 
Kia ở nơi ta pháp Tỳ Nại Da đã tu hành qua rồi, tên là tối thượng 
sĩ. Thế nào các Tỳ Kheo là đầy đủ thiện giới. Nghĩa là các Tỳ 
Kheo đầy đủ thanh tịnh giới luật, an trụ giữ gìn giới biệt giải 
thoát, mô phạm hành trình chăng có sai trái. Ở nơi tôi nhỏ ấy 
phải sợ hãi nhiều, phải nên học hỏi, tùy theo học xứ thành tựu 
thanh tịnh thân ngữ hai nghiệp, thành tựu tịnh mệnh, thành tựu 
tịnh kiến, cho nên tên gọi là Tỳ Kheo đầy đủ điều phục thiện 
giới. Như thế điều phục thiện giới rồi. Vì sao các Tỳ Kheo gọi là 
đầy đủ điều phục pháp? Nghĩa là các Tỳ Kheo siêng tu bảy pháp 
Bồ Đề phần, đầy đủ ở yên, cho nên gọi tên là Tỳ Kheo đầy đủ 


Bổn Sự Kinh 111 





điều phục thiện pháp. Tức là đầy đủ giới luật và thiện pháp rồi 
vậy. 

Sao gọi là Tỳ Kheo điều phục đầy đủ thiện huệ ? Nghĩa là Tỳ 
Kheo vĩnh viễn đoạn trừ các lậu, được chơn vô lậu, tâm thiện 
giải thoát, huệ thiện giải thoát. Ở nơi pháp ấy đầy đủ ở yên, tự 
chứng thông huệ, có thể tự biết rõ ta đã hết sanh, phạm hạnh đã 
lập, việc làm đã xong, chăng thọ thân nữa. Cho nên có tên là Tỳ 
Kheo đầy đủ điều phục thiện huệ. Có tên như thế nếu có Tỳ 
Kheo đầy đủ điều phục thiện giới, đầy đủ điều phục thiện pháp, 
đầy đủ điều phục thiện huệ. Kia ở nơi pháp Tỳ Nại Da (Vinaya - 
luật học) tu hành đầy đủ rồi có tên là tối thượng sĩ. Lúc ây Đức 
Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nếu nghĩ thân ngữ ý Nếu hay biết giải bày 
Lầa các ác chăng thiện Tự xa rời các lậu 

Tên điều phục thiện giới Tên điều phục thiện huệ 
Có tàm quý Tỳ Kheo Chơn vô lậu Tỳ Kheo 
Nếu hay tu hành tốt Nếu đầy đủ điều lành 
Pháp thất Bồ Đề phần Uy đức trên đời khó 
Tên đầy đủ thiện pháp Nếu đầy đủ tu hành 

Có thiền định Tỳ Kheo Kẻ tối cao sáng suốt 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Trong các Tỳ Kheo thành tựu 3 phần nên biết người đó 
là kẻ giữ gìn giới luật đã được viên mãn, ở nơi cứu cánh vị đã 
được viên mãn, ở nơi tu hành phạm hạnh đã được viên mãn, cho 
đến cuối cùng của phạm hạnh. Thế nào là ba ? Nghĩa là các Tỳ 
Kheo thành tựu ba học giới định huệ, cho nên có tên là Tỳ Kheo 
thành tựu 3 phần nên biết người ấy giữ giới luật đầy đủ viên 
mãn, ở nơi cứu cánh vị đã được viên mãn. Ở nơi tu phạm hạnh 
đã được viên mãn cho đến cuối cùng của phạm hạnh. Nếu các 
Tỳ Kheo ở nơi giới luật đã được viên mãn, ở nơi cứu cánh vị đã 
được viên mãn. Ở nơi phạm hạnh vị nên biết người đó tức chăng 
vui khi ở nơi thôn xóm làng ấp, nhà ở, chỗ nằm; lại cũng chẳng 


112 Thích Như Điển dịch 





vui với các chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Điêu Ba Tổ Già, Điêu 
Ba Kỳ Già, khuyên răn người nam v.v.. . Ở chung nơi vườn mà 
sống phải biết người ấy thành tựu đệ nhất tịch tịnh pháp, một 
mình ở yên, nương vào 4 pháp đề ở, lìa các dơ ué, bên trong giữ 
gìn sự chơn thật, xả bỏ sự mong cầu, chăng nhiễm điều khác, 
chẳng phải vì thế pháp mà bị ô nhiễm, giống như nơi thế gian có 
hoa Uất Bát La, hoa Câu Ni Đà, hoa Bát Đặc Ma, hoa Mạn Đà 
Lợi, nương vào nước để sống, nương vào nước mà trưởng thành. 
Tuy từ nước xuất sanh mà không bị nhiễm bởi nước ây. Người 
nây cũng vậy, tuy nương vào thế gian để sống, nương vào thế 
gian để trưởng thành. Tuy hiện hữu trong thế gian nhưng mà 
chẳng bị nhiễm ô bởi thế pháp. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào 
nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Vô học có ba phần Như vậy chúng Tỳ Kheo 
Giới, cứu cánh chỗ đứng Chứng tối thiện thiền định 
Tu phạm hạnh đầy đủ Xa rời các khô ải 

Đến phạm hạnh sau cùng Chứng vô thượng an lạc 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Nếu có 3 loại hy vọng tìm cầu vui thú thì nên y nơi 
tịnh giới, chăng hư chẳng tà, chăng dơ chẳng tập. Y vào giới luật 
nên khởi phẩm cao, muôn chuyên tinh tấn, cuôi cùng chăng giải 
đãi. Thế nào gọi là ba ? Một là hy vọng cầu tìm nơi danh dự vui 
chơi. Nên y vào tịnh giới chăng hư, chẳng tà, chắng dơ chẳng 
tạp, hãy nương vào giới nên khởi thượng phẩm muốn cầu siêng 
năng cuối cùng chăng giải đãi. Hai là muôn câu vui lợi dưỡng; 
nên y vào tịnh giới chăng hư chăng tà, chăng dơ chẳng tạp, y 
vào tịnh giới nên khởi thượng phẩm, muốn siêng năng tỉnh tấn 
cuối cùng chẳng giải đãi. Ba là hy vọng câu tìm sanh lên cõi 
thiên là niêm vui; nên y vào tịnh giới chăng hư chăng tà, chăng 
dơ chăng tạp; nên y vào tịnh giới nên khởi thượng phâm mà câu 
siêng năng tinh tấn, cuối cùng chắng giải đãi cho nên có tên là 
câu 3 loại vui. Nên y vào tịnh giới mà chăng hư chắng tà, chẳng 
dơ chẳng tạp y vào nơi tịnh giới nên khởi thượng phẩm muốn 


Bổn Sự Kinh 113 





cầu tỉnh tấn chung lại chăng giải đãi. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu 
vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Vì cầu ba niềm vui Hôi tanh như thịt cá 
Người trí giữ gìn giới Gần gũi chẳng nên xem 
Vì đời thường giữ gìn Đùa bỡn chẳng nên đùa 
Lợi dưỡng Vui CỐI trời Như mang. đồ quý giá 
Xem niềm vui như thế Bỏ phân uÊ ra Xa 

Kẻ trí giữ gìn giới Thế gian vui người hiền 
Dương xa ắc gân trí Thường sợ dơ nhớp nhiễm 
Như lâm vào đường ác Kẻ trí tuệ cũng thế 

Nhưng không làm việc ác Sợ nhiễm ác, thân trí 


Mà gân gũi người ác 
Giống như cỏ Kiết Tường 

Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết ! Có 3 loại hương chỉ thuận theo chiều gió, chăng thê 
nghịch gió. Thế nào là ba ? Một là căn hương, hai là kinh 
hương, ba là hoa hương. Như thế là 3 loại, chỉ thuận theo chiều 
gIÓ, không thể nghịch gió. Các Tỳ Kheo nên biết, nên nghĩ như 
thế này, không có loại hương nào mà không thuận theo chiều 
gió, hoặc nghịch chiều gió, hoặc cả thuận nghịch mà tất cả có 
thể được. Cho nên trong Phật Pháp của ta có một loại diệu 
hương có thể thuận theo chiều gió mà cũng có thể nghịch chiêu 
gió, mà cũng có thể thuận nghịch. Ở trong trời người, tất cả đều 
nghe đến phân hương, thế gian hiền thánh chăng ai là không trân 
quý ở trong Phật Pháp của ta, có một loại hương thơm mà có thể 
thuận gió, cũng có thể nghịch gió, cũng có thê thuận nghịch, ở 
trong trời người đều có thể nghe được hương thơm. Thế gian 
hiền thánh chẳng, ai là chăng trân quý. Đó là hương giới. Do giới 
hương này mà có thể thuận gIÓ, có thể nghịch gió, có thể thuận 
nghịch, ở trong trời người tât cả đều nghe biết đến hương đó. 
Thế gian hiền thánh chăng ai mà chăng trân quý. Như vậy có tên 
trong Phật Pháp của ta. Có một loại hương thơm, thuận theo 
chiều gió, nghịch với chiều gIÓ, CÓ thể thuận nghịch theo chiều 
gió. Người trời đều nghe đến hương đó. Thế gian hiền thánh 


114 Thích Như Điển dịch 





chăng ai là không quý. Lúc ây Đức Thê Tôn sâu vào nghĩa nây 
mà nói kệ răng: 


Thế gian các sở hữu Các thế gian hiền thánh 
Gốc, thân, hoa cùng hương Tất cả đêu trân quý 
Chắng thể nghịch gió được Đó là hương giới đức 
Dẫu cho có thế lực Nếu mà từ giới nây 

Chỉ ở Phật Pháp ta Chăng buông lung mà ở 
Có một loài hương quý Sanh ra được định huệ 
G1ó nghịch hay Ø1Ó XUÔI Vĩnh viễn dứt khổ ải 


Dẫu sao vẫn có hương 
Ở trời hoặc cõi người 
Sâu vào nghĩa kinh trước Uân Đà Nam viêt: 


Đông giới cảm về sau Ác nói giống con lừa 
Câu lợi và muôn sanh Bồn học và bốn SIỚI. 


Bốn Sự Kinh quyền thứ sáu 





Bổn Sự Kinh 115 





Quyền thứ bảy 


Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyễn Trang phụng chiếu dịch. 
Đức Quốc, thành phố Hannover, tại Chùa Viên Giác, 
Tỳ Kheo Thích Như Điền dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt 
vào mùa An Cư Kiết Hạ năm 2546 (2002), 
đời Thủ Tướng Schröder 


e)š# œ5 


Phẩm Pháp thứ ba 
Phân hai 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Ở nơi thế gian nầy tử (con) có 3 loại. Thế nào là ba ? 
Một là đẳng tử, hai là thắng tử và ba là liệt tử. 

Thế nào gọi là đẳng tử ? Nghĩa là có một loại cha mẹ do giới 
đức mà tạo thành điều thiện hay lìa sát sanh, ha trộm cướp, lhìa 
dục tà hạnh, lìa vọng ngữ, ha uống các loại rượu sanh ra giải đãi. 
Người con cũng đầy đủ giới đức, thành thục điều phục các thiện 
pháp. hay ha sát sanh, la trộm cướp, lìa dục tà hạnh, ha vọng 
ngữ là lìa uống các thứ rượu sanh ra giải đãi. Cho nên đây gọi là 
đăng tử. 

Còn thế nào gọi là thắng tử ? Nghĩa là có một loại cha mẹ 
phạm giới làm các điều ác, vui việc giết hại, làm việc trộm cướp, 
làm việc tà hạnh, làm việc nói dối và uống những thứ rượu say 
sinh ra buông lung. Người con có thể trì giới điều phục thuần 
phục các pháp lành, hay lìa sự giết hại, la sự trộm cướp, lìa sự 
tà hạnh, ha sự nói dối, la VIỆC uống các thứ rượu say sinh ra giải 
đãi. Cho nên có tên là thắng tử. 

Thế nào gọi là liệt tử ? Nghĩa là có một loại cha mẹ đầy đủ 
giới đức, điều phục thiện pháp hay lìa sát sanh, hay lìa trộm 
cướp, hay lìa tà hạnh, hay lìa nói dối và hay lìa uống các thứ 


116 Thích Như Điển dịch 





rượu sinh ra giải đãi. Còn người con thì phạm giới, làm các việc 
ác, vui việc sát sanh, làm việc trộm cướp, làm việc tà hạnh, làm 
việc nói dối và làm việc uống rượu sinh ra những giải đãi. Nên 
có tên là liệt tử. 

Như thế đó trong thế gian này có tên gọi cho người con có 3 
loại như thế. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ 
răng: 


Thế glan người có trí Hai kia tin giới luật 

Có loại đăng, thắng tử Trí huệ chăng ngăn ngại 
Chăng vui là liệt tử Như trời trong trăng sáng 
Làm tôn hại gia môn Nơi đầu cũng sáng sủa 
Nên biết trong ba ấy Nên gần gũi cúng dường 
Một liệt hai làm thắng Chư Phật đều xưng dương 
Đức Phật đã nói rằng Xa lìa các trần cấu 

Các hiền thánh cũng vậy Việc làm chẳng sợ hãi 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế này. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có một loại Tỳ Kheo tôn trọng chánh pháp vui theo 
chánh pháp, thực hiện theo chánh pháp, siêng năng hành trì, 
thường thích hành pháp. Như thế Tỳ Kheo, tùy niệm chánh 
pháp. thường vui và xa rời tham, không có căn lành, chăng tham 
thiện căn, tu hành đầy đủ, thường hay vui vẻ đoạn trừ sân bất 
thiện căn, vô sân thiện căn, tu cho viên mãn. Thường vui để 
đoạn trừ s¡ bất thiện căn, tu 4 niệm trụ, lại làm cho đầy đủ, tu 4 
niệm trụ, chứng được viên mãn rồi, tu 4 chánh đoạn, lại làm cho 
viên mãn, tu 4 chánh đoạn, được viên mãn rồi, tu 4 thần túc, lại 
làm cho viên mãn rồi, tu 4 thần túc. Được đầy đủ rồi tu tập ngũ 
căn, làm cho viên mãn rồi, tu tập ngũ căn, làm cho viên mãn rồi 
tu tập ngũ lực. Làm cho viên mãn rồi, tu tập ngũ lực, được viên 
mãn rồi tu thất giác chi, làm cho viên mãn rồi, tu thất giác chị, 
được viên mãn rồi tu bát thánh đạo, làm cho viên mãn rồi tu bát 
thánh đạo, được viên mãn rồi thì được sáng và giải thoát. Tất cả 


Bổn Sự Kinh 117 





đêu được viên mãn. Lúc bây giờ Đức Thê Tôn sâu vào nghĩa 
nây mà nói kệ răng: 


Tôn trọng pháp thường vui Hành pháp định hay siêu 
Làm cho pháp lưu hành Đời nây đời khác vui 

Nơi pháp thường hay nhớ Pháp giúp người hành pháp 
Hay chắng lùi chánh pháp Như lúc mưa có dù 

Chánh niệm tu thiện niệm Hành pháp giúp lợi lạc 
Chăng nhớ làm việc ác Chăng thê đọa tam đồ 


Ta đã từng nghe Đức Thế Tôn nói lời như thế này. Các Tỳ 
Kheo nên biết! Thế gian này lược nói có 3 loại tầm tư. Các Tỳ 
Kheo hữu học! khi chưa chứng được thì mong cầu chứng được 
vô thượng an lạc, hay làm cho thoái thất. Thế nào là ba ? Thứ 
nhất là thân cận tương ưng với tầm tư, hai là sự lợi dưỡng tưng 
ứng với tầm tư, ba là đỗ thắng tương ứng với tầm tư. Như thế 
lược nói có 3 loại tầm tư. Các Tỳ Kheo hữu học, kẻ chưa được 
tâm muốn cầu được vô thượng an lạc thì phải làm cho mất đi. 
Cho nên các ngươi phải biết học như thế này. Ta nay vì chẳng 
khởi sự gần gũi tương ưng với tầm tư, chăng khởi lợi dưỡng 
tương ưng với tầm tư, chăng khởi đố thắng tương ưng với tầm 
tư. Nầy các Tỳ Kheo! nên biết như thế. Lúc ấy Đức Thế tôn sâu 
vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Nương tối tăm tầm tư Đến vui lớn tịnh lớn 

Lược nói có ba thứ Cuối cùng không có nghịch 
Học cầu vô thượng lạc Bỏ thân thuộc lợi dưỡng 
Làm chướng tắt vô ngại Và đồ thăng tầm tư 

Nương gần gũi tương ưng Nhiếp chỉ quán khuyên tu 
Lợi dưỡng và đồ thắng Sớm dứt được sự khổ 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biêt! Lược nói có 3 pháp. Có học Tỳ Kheo kẻ chưa được 
tâm muôn câu vô thượng an lạc thì phải nên làm cho mât đi. Thê 


118 Thích Như Điển dịch 





nào là ba ? Một là Tỳ Kheo vui mừng theo công việc như nghiệp 
tham ái, đắm trước vào nghiệp. Hai là các Tỳ Kheo vui mừng 
theo nói chuyện, tham ái việc đàm thoại, đăm trước nơi câu 
chuyện. Ba là các Tỳ Kheo vui theo sự ngủ nghỉ, tham ái và ngủ 
nghỉ, đắm trước vào ngủ nghỉ. Như thế có 3 pháp. Các hữu học 
Tỳ Kheo kẻ chưa được tâm muốn cầu được pháp vô thượng an 
lạc thì phải làm cho mắt đi. Cho nên các ngươi phải nên biết, ta 
sẽ vì những nghiệp không vui, chẳng nghiệp vì ái, chăng nghiệp 
vì đắm trước. Ta sẽ vì chẳng vui nói chuyện, chăng ưa đàm 
thoại, chẳng đắm trước nói chuyện, ta sẽ vì chăng vui ngủ nghỉ, 
chẳng thích ngủ nghỉ, chẳng đấm trước ngủ nghỉ. Các Tỳ Kheo 
các ngươi nên học như thế. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa 
nầy mà nói kệ rằng: 


Lúc cầu quả vô thượng Cuối chăng thể chứng đắc 
Có ba pháp nên lùi Được quả tam bồ đề 
Nghiệp vui, ái, đắm trước Nếu muốn cầu chứng mau 
Nói chuyện và ngủ nghỉ Được chứng tam bồ đề 
Hữu học các Tỳ Kheo Phải ít nói và ngủ 

Nếu đủ ba pháp nầy Siêng năng tu chỉ quán 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có 3 loại pháp hòa hợp hiện tiền làm cho tịnh tín các 
thiện nam tử sanh vô lượng phước. Thế nào là ba ? Một là lòng 
tin thanh tịnh hòa hợp với nhau hay làm cho những người con 
trai sanh ra nhiều phước. Hai là làm cho hòa hợp với nhau làm 
cho lòng tin thanh tịnh của các Thiện Nam tử sanh ra vô lượng 
phước. Thứ ba là phước điền hòa hợp với nhau có thể làm cho 
lòng tin thanh tịnh của các thiện nam tử sanh ra vô lượng phước. 
Cho nên có tên là 3 pháp hòa hợp hiện tiền làm cho phát khởi 
lòng tin thanh tịnh của các thiện nam tử sanh ra vô lượng phước. 
Lúc ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Ba pháp hợp hiện tiền Hay sanh vô lượng phước 


Bổn Sự Kinh 119 





Nghĩa tịnh tín cho đồ Tất sẽ được quả lớn 

Và chơn tịnh phước điền Thân có bốn oai nghi 

Đủ huệ cùng giới đức Nương Tam Bảo Tứ Đề 
Hay điều phục ba độc Chánh thiện chăng dơ nhớp 
Tu sa môn phạm hạnh Tên là tâm lành vậy 

Tên chơn tịnh phước điền Với trí sáng bố thí 

Đầy huệ đây lòng tin Pháp thí là hơn cả 

G1ữ gìn như của quý Tâm tịnh nói chánh pháp 
Phụng thí phước điên tốt Chư Phật đều xưng tán. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! những người có trí nên biết 3 loại pháp chẳng bền 
chắc, dễ dàng như thế. Thế nào gọi là ba ? Một là tiền tài chẳng 
bền chắc, hai là của cải chẳng bền chắc và ba là thân thể chẳng 
bền chắc. Tài sản của cải thân thê là ba điều chẳng bền chắc của 
mạng người. Của cải làm cho thân mệnh không bền chắc giống 
như tài sản. Nghĩa là kẻ tịnh tín thiện nam tử hoặc thiện nữ nhơn 
như pháp siêng năng lao dịch bằng chân tay, ra sức đỗ mồ hôi 
mới có được những tài sản quý giá, nên tự chính thân mình cung 
phụng cho cha mẹ, cho vợ con, nô tỳ, bạn bè quyên thuộc, ngày 
đêm gặp gỡ, vui vẻ sinh sống mà khi gặp Sa Môn hoặc Bà La 
Môn giữ gìn giới đức hay điều phục thiện pháp, siêng tu phạm 
hạnh, trừ khử giải đãi, kiên nhẫn nhu hòa, thắng ngay đường tốt, 
bỏ các đường tà, chí thú Niết Bàn, giữ tâm thanh tịnh, hoan hỷ 
cung kính như biết như nên giữ gìn bố thí, xa cầu vô thượng an 
lạc Niết Bàn. Hoặc hy vọng tương lai được quả vui trời người. 
Đó có tên là của cải chăng bên, tài sản chẳng bền. 

Thế nào là thân mệnh chăng bền ? Nghĩa là có kẻ tịnh tín 
thiện nam tử hoặc thiện nữ nhơn thành tựu chánh kiến hay lìa sát 
sanh, cứu cánh viên mãn, chẳng phạm hạnh thanh tịnh, la sự 
trộm cắp, cứu cánh viên mãn, chăng phạm thanh tịnh, la sự tà 
dâm, cứu cánh viên mãn, chẳng phạm thanh tịnh. Lầa sự nói dối, 
cứu cánh viên mãn, chăng phạm thanh tịnh; ha sự uống rượu 


120 Thích Như Điển dịch 





sanh buông lung, cứu cánh viên mãn, chẳng phạm thanh tịnh, 
như thế các loại có tên là thân thể chăng bền chắc. 

Thế nào là đời sống chăng bền chắc ? Nghĩa là ở trong pháp 
của ta, các Thánh đệ tử hiểu biết như thật về khổ đề, hiểu biết 
như thật về tập đế, hiểu biết như thật về khổ diệt đế; hiểu biết 
như thật và có thể hướng đến khổ diệt đạo đế. Cho nên ở đây có 
tên là 3 loại không bền chắc, 3 loại dễ thay đổi. Lúc ấy Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng : 


Như đời có người trí Cầu thanh tịnh bền chắc 

Bị mắt mà chăng quý Ra khỏi thế gian vui 

Kẻ chánh kiến cũng thế Trên đời tiền, thân, mệnh 
Tất cả đều thay đôi Ở đời rất bền chắc 

Biết được tiền, thân, mệnh Chứng thường lạc Niết Bàn 
Chăng tịnh chăng bền chắc Đó là pháp chắc thật 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Căn có 3 loại, tánh này sâu xa, hiển hiện sâu xa, tánh 
nầy khó thấy, hiển hiện khó thây. Sao gọi là ba ? Một là chưa 
biết sẽ được biết gốc. Hai là biết gốc, ba là biết đầy đủ gốc. Vì 
sao có tên chưa biết sẽ được biết gốc ? Nghĩa là trong pháp của 
ta các Thánh đệ tử y nơi chưa thấy biết các khổ thánh đế mà 
thấy mà biết, phát sanh muốn vui, làm cho siêng năng, nhiếp 
tâm giữ tâm thì việc chưa thấy biết khổ tập thánh đề, làm cho 
thấy cho biết phát sanh được niềm vui, siêng năng tinh tấn nhiếp 
tâm thọ trì, nơi chưa thấy biết về khổ diệt thánh đề, làm cho 
thấy, biết phát sanh niềm vui siêng năng tỉnh tấn nhiếp tâm thọ 
trì. Nơi chưa thấy biết có thể đến khổ diệt chơn đạo thánh đề. Vì 
sự thấy biết phát sanh niềm vui, siêng năng tỉnh tấn nhiếp tâm 
thọ trì. Cho nên có tên là chưa biết sẽ được biết cái gốc. 

Sao lại có tên là biết cái gốc ? Nghĩa là trong pháp của ta các 
Thánh đệ tử, hiểu rõ như thật, đây là khổ thánh đé, đây là tập 
thánh đế, đây là khổ diệt đế, đây là thú khổ diệt chơn đạo thánh 
đế. Đây là biết gốc gác. 


Bổn Sự Kinh 121 





Thế nào là biết đầy đủ gốc gác ? Nghĩa là trong pháp của ta, 
các Thánh đệ tử, các lậu đã tận đắc chơn vô lậu, tâm thiện giải 
thoát, huệ thiện giải thoát, hay biết chơn chánh, ta sanh đã hết, 
phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chăng thọ thân nữa, cho 
nên có tên là biết sốc gác đầy đú. Như vậy có tên là gốc có 3 
loại. Tánh nầy rất sâu Xa, hiển hiện sâu xa; tánh nầy khó. thấy, 
hiển hiện khó thấy. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà 
nói kệ rằng: 


Ở nơi chánh pháp ta Chứng được chơn vô lậu 
Thánh đệ tử hữu học Tâm sáng thiện giải thoát 
Thuận tu con đường chánh Biết ta đã hết sanh 

Đây là căn thứ nhất Các phạm hạnh đã lập 
Biết rõ khổ tập đề Việc làm cũng đã xong 
Và khô tập khổ diệt Chăng thọ thân sau nữa 
Hay vui khổ diệt đạo Thân tâm thường tịch tĩnh 
Đây là gốc thứ hai Lành giữ gìn các căn 

Gốc thứ ba nên biết G1ữ gìn thân sau cùng 

Các lậu đều hết sạch Hàng phục các ma chướng 


Ta từ Đức Thế tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! lược nói có 3 loại Bổ Đặc Già La (chúng sanh) vì 
nghĩa lợi mà nên thân cận. Thế nào là 3 loại ? Một là có loại 
chúng sanh thành tựu giới kém định kém và huệ kém. Hai là có 
một loại chúng sanh thành tựu tất cả giới định huệ. Ba là có một 
loại chúng sanh thành tựu thắng giới, thắng định và thắng huệ. 
Trong đó có loại chúng sanh thành tựu giới định huệ đều kém, 
làm sao được lợi ích mà nên thân cận ? Nghĩa là loại chúng sanh 
này chăng có hy vọng cầu cứu, chỉ có lòng từ, khuyên nên tinh 
tấn. Vì đây là lợi lạc cho nên gần gũi. Trong đó có một loại 
chúng sanh thành tựu tất cả giới định huệ, vì sự lợi ích mà nên 
thân cận. Nghĩa là loại chúng sanh này suy nghĩ rằng họ đang vì 
ta mà nói giới tương tự, ta đương vì họ mà nói giới tương tự, hỗ 
tương nhau nghe làm cho được tương tục, làm được nhiều việc 


122 Thích Như Điển dịch 





cho nên suy nghĩ rằng họ đương vì ta mà nói về định tương tự và 
ta đương vì họ mà cũng nói định tương tự, hỗ tương nhau nghe, 
làm cho tương tục, đã làm nhiều việc và suy nghĩ răng họ đương 
vì ta mà nói huệ giống nhau và ta đương vì họ mà cũng nói huệ 
giống nhau. Hỗ tương nhau nghe làm cho được liên tục, đã làm 
nhiều việc. Vì nghĩa nầy mà lợi lạc nên phải gần gũi. 

Trong ấy lại có một loại chúng sanh thành tựu thắng giới 
thắng định thắng huệ. Vì sao lợi ích mà nên thân cận ? Nghĩa là 
loại chúng sanh nầy suy nghĩ rằng ta đương vì kia mà nương vào 
nơi giới uân, nếu chưa viên mãn thì làm cho viên mãn. Nếu ta đã 
đầy đủ thì nhập vào chánh niệm, kiên cố giữ gìn, liền suy nghĩ 
rằng ta đương vì kia mà nương vào định uân. Nếu chưa đầy đủ 
làm cho đầy đủ. Nếu đã đầy đủ thì nhiếp vào chánh niệm kiên cô 
giữ gìn, liền suy nghĩ rằng ta sẽ nương vào kia nơi huệ uân. Nếu 
chưa đầy đủ thì làm cho đầy đủ. Nếu đã đầy đủ thì làm cho 
chánh niệm và kiên có giữ gìn. Vì nghĩa này nên thân cận, cho 
nên có tên là lược nói 3 loại chúng sanh nên thân cận sần gũi. 
Lúc ây Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Gần kẻ thấp, từ bi Gần kẻ thấp, ít đức 
Gần kẻ cao, lợi ích Gần kẻ giữa, đức vừa 
Gần kẻ tốt, vì đức Gần kẻ trên, đức trọng 
Đầy đủ hay giữ gìn Vậy nên sần thượng sĩ 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! nên dùng thân này ở vào bắt tịnh quán; nên để thân nầy 
theo hơi thở và theo suy nghĩ và nên nương vào đi đứng để quán 
vô thường, khổ, vô ngã. Nếu có thể nơi thân nầy dùng bất tịnh 
quán thì với cảnh tịnh, sẽ dễ đoạn lìa tham dục. Nếu hơi thở và 
sự nhớ nghĩ mà hay đoạn trừ tầm tư, chướng ngại thì nên quán 
về vô thường bởi sự đi đứng, quán về khổ, vô ngã, để làm cho 
có thê xa lìa ái dục mà ở thế gian này thường hay chấp chặt vào. 
Khi không chấp vào thì không sợ hãi, đã không sợ hãi thì làm 
cho chứng đặng cứu cánh Niết Bàn. Khi đã chứng Niết Bàn rồi 


Bổn Sự Kinh 123 





thì làm cho tự hiểu rằng ta việc sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, 
việc làm đã xong, chăng thọ thân sau nữa. Lúc ây Đức Thê Tôn 
sâu vào nghĩa nây mà nói kệ rắng: 


Nơi thân quán bất tịnh Được các hành tánh không 
Hơi thở chỗ suy nghĩ Được tối thắng tịch tịnh 
Quán các hành vô thường Ái không còn chấp giữ 
Cho đến khổ, vô ngã Chứng cứu cánh Niết Bàn. 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Các thân của loài hữu tình thì vì 3 loại dũng kiện, oán 
tặc và tùy toại (theo sự ưa thích) mà làm hại. Vì sao gọi có ba 2 
Một là buồn cho sức khỏe của sự già mà oán hờn. Hai là buồn 
cho bệnh tật mà oán hờn. Ba là buồn cho vô thường mà lo buôn. 
Đây là 3 loại buồn lo về sức khỏe. Chúng thường hay làm cho 
chúng hữu tình khổ sở nơi thân và nơi thân ấy lược nói ba pháp. 
Thứ nhất là thọ mệnh, thứ hai là hơi ấm và thứ ba là tâm thức. 
Như thế gọi là ba pháp. 

Khi xa lìa thân thể thì có tên là chết đi, hôi thối khó chịu, bỏ 
nơi nhà xác, chăng thể dùng lại được. Cho nên thân này là hư 
ngụy, do các pháp hợp thành. Ở nơi đó có sự thọ mạng, hơi âm 
và thức mà tạo nên pháp nầy. Y vào nhân duyên để sanh, vô 
thường chỉ phối, chăng mạnh chăng lực, cuôi cùng hoại diệt, 
giặc già bệnh chết, thường theo chăng buông, thế mà kẻ ngu 
phàm vì vô minh chứa nhóm, nên tham đắm nơi ái ân, chăng 
chịu xa rời. Các thánh đệ tử của ta cũng do các sự giả hợp nây 
mà tạo thành thân, phải biết rõ như thế, có nhiều nỗi lo, liền làm 
cho tất cả trong ngoài thân có thể sâu vào tham đắm. Nên lìa 
tham dục. Khi lìa tham dục rồi liền được giải thoát. Khi đã giải 
thoát rồi liền tự hiểu rằng ta việc sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, 
việc làm đã xong. chẳng còn thọ thân sau nữa. Lúc ấy Đức Thế 
Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Tất cả thân hữu tình Đó là già bệnh chết 
Ba oán tặc theo hại Khi chưa bỏ được chúng 


124 Thích Như Điển dịch 





Các pháp hợp thành thân Tu vô lậu thánh đạo 

Hư ngụy chẳng phải thật Đoạn ba tặc nhân duyên 
Nếu bỏ mạng thọ thức Đặng thường lạc Niết Bàn 
Rồi ra chỉ nhà xác Chắc ra khỏi ba cõi 

Người ngu chẳng biết rằng Thế gian người có trí 
Thường lấy á ái đắm say Thường lo lắng thân mình 
Hiền thánh có trí tuệ Cầu thường lạc Niết Bàn 
Xa lìa như phân hôi Siêng năng chớ buông lung 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Về các việc của phước nghiệp. Lược nói ở đây có 3 
loại, nên tu nên tập. Thế nào gọi là ba ? Một là thí phước nghiệp. 
Hai là giới phước nghiệp và ba là tu phước nghiỆp. 

Thế nào gọi là thí phước nghiệp ? Nghĩa là có tịnh tín thiện 
nam hoặc thiện nữ hay bố thí về đồ ăn uống, hương hoa, dầu 
thơm, áo quần, xe cộ, chỗ ngủ, phòng ốc, đèn dầu, vườn tược 
cùng các tài sản khác, như thể có tên là bố thí phước nghiệp. 

Thế nào có tên là giới phước nghiệp ? Nghĩa là có tịnh tín 
thiện nam tín nữ hay lìa sát sanh cứu cánh viên mãn, chẳng 
phạm, thanh tịnh, lìa trộm cướp, cứu cánh viên mãn, chẳng 
phạm thanh tịnh, lìa tà hạnh, cứu cánh viên mãn, chẳng phạm, 
thanh tịnh. Lìa nói dối, cứu cánh viên mãn, chẳng phạm, thanh 
tịnh. Lìa uống các thứ rượu sanh ra buông lung, cứu cánh viên 
mãn, chẳng phạm thanh tịnh, như thế có tên là giới phước 
nghiệp. 

Thế nào có tên là tu phước nghiệp ? Nghĩa là có tịnh tín thiện 
nam hoặc tín nữ tu tâm từ khắp đến các nơi, ở yên đầy đủ như 
thế thứ 2, thứ 3, thứ 4, trên dưới nhiều thê tất cả thế gian cũng 
đều biến khắp, yên ôn đầy đủ làm cho từ tâm rộng lớn vô lượng; 
chẳng oán, chăng hại, rộng khắp mà ở tu tâm từ bi biến mãn một 
phương, đầy đủ ở yên. Như thế thứ 2, thứ 3, thứ 4, cho đến trên 
dưới các phương, tất cả thế giới tất đều cùng khắp, đầy đủ ở yên 
làm cho tâm từ rộng khắp vô lượng, chẳng sợ chăng hại, biến 
khắp mà ở, tu hỷ từ tâm, biến đến một phương đầy đủ ở yên như 


Bổn Sự Kinh 125 





thế thứ 2, thứ 3, thứ 4, trên dưới tất cả thế giới đều biến khắp 
đầy đủ. Ở yên làm cho tâm từ quảng đại vô lượng, chẳng oán 
chăng hại biến khắp ở yên, tu xả nơi tâm, biến mãn một phương, 
đầy đủ ở yên như thế thứ 2, thứ 3, thứ 4, trên dưới tất cả thế giới 
đều biến khắp đầy đủ an trụ, làm cho xả bỏ, tâm ấy vô lượng, 
chẳng hờn chăng hại, biến khắp mà ở. Như thế gọi là tu phước 
nghiệp. Nơi nây nói là 3 phước nghiệp nên tu nên tập, nên tu tập 
nhiều. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa này mà nói kệ rằng: 


Có ba pháp nên tu Tu từ bi hỷ xả 

Nên tập càng nên tập Sẽ sanh cối trời tịnh 

Hay được ba niềm vui Thế gian người có trí 

Đó là thí, giới, tu Muốn cầu vui thù thắng 
Tu thí cảm nhiều tiền Nên tu ba phước nầy 

Tu giới được sống lâu Định sẽ được chắng nghỉ 


Ta từ Đức Thế Tôn được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo nên 
biết! Thế gian tối thắng, lược nói có 3 loại. Thế nào gọi là ba ? 
Một là tắt cả thí thiết hữu tình, không chân, 2 chân, 4 chân hoặc 
nhiều chân, có hình, không hình, có tưởng, không tưởng, cho 
đến nơi cõi phi tưởng phi phi tưởng Phật đã vì tối thắng, cho nên 
Như Lai ứng chánh đăng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ, 
thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhơn sư, 
Phật, Bạt Già Phạm. Nếu nơi Phật mà khởi tâm thanh tịnh thì ở 
nơi lòng tin đó là điều tối thắng vậy. Như có lòng tin ấy cảm 
được quả báo ở nơi trời người cũng là quan trọng không kém. 

Thứ hai là tất cả pháp môn, thế và xuất thế gian, có hoặc 
chẳng có v.v... đều là các pháp môn cả. Niết Bàn tối thắng, 
nghĩa là ha các kiêu mạn, tức các khát ái, diệt A Lại Da, đoạn 
các đường hiểm, ái hết, lìa dục, tịch tịnh Niết Bàn. Nếu như thế 
ở nơi pháp. Niết Bàn khởi tâm thanh tịnh tin tưởng, thì nơi lòng 
tin ấy là điều quan trọng nhất, như thế lòng tin thanh tịnh sẽ cảm 
quả báo nơi trời người, điều ấ ấy rất quan trọng. 


126 Thích Như Điển dịch 





Thứ ba là đối với tất cả sự thí thiết cho đồ chúng, bằng hữu, 
ân nghĩa đều tập trung vào nơi Phật thánh đệ tử, tức tăng là tối 
thắng. Nghĩa là 4 hướng, 4 quả, 8 loài chúng sanh ở trong các 
loài hữu tình vì chơn vì diệu, vì tối tôn đệ nhất nên phải cung 
kính diên trì, cung kính cúng dường, xưng dương tán thán, 
chẳng quản thân mệnh tài sản của cải thế gian, trời TƯỜI V.V.. 
vô thượng phước điền. Nếu ở nơi hiền thánh tăng ây khởi tâm 
tin thanh tịnh thì tốt đẹp vô cùng. Với tâm thành ây sẽ cảm quả 
báo, nơi trời người, tốt đẹp hạng nhất. Như thế có tên là 3 loại 
tối thắng. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ 
răng: 


Tối thắng có 3 loại Chứng vô thượng phước điền 
Đó là Phật Pháp Tăng Trời người đều ứng cúng 
Nương vào sanh lòng tin Thí tốt nhất ruộng phước 
Hay thấy pháp tối thắng Sanh tối thắng công đức 
Nương Phật sanh tịnh tín Cảm tối thắng an lạc 

Biết Đức Lưỡng Túc tôn Thọ sắc lực tiếng tăm 
Chứng vô thượng Bồ Đề Cúng dường người cao cả 
Trời người cùng ứng cúng Tu hành pháp cao siêu 
Nương Pháp sanh tâm lành Được tối thắng an lạc 
Biết ly dục trung tôn Trên trời hoặc loài người 
Chứng vô thượng Niết Bàn Thí Tam Bảo phước điền 
Tịch tịnh thường an lạc Tên gọi là tối thắng 
Nương Tăng sinh lòng tin Đâu đâu cũng an lạc 

Biết ở chúng trung tôn Sau đó chứng Niết Bàn 


Sâu vào nghĩa nây Uân Đà Nam vit: 


Con cái nặng hai học Bắt tịnh và oán giận 
Phước dày sâu chúng sanh Phước nghiệp việc tôi thăng 


Bổn Sự Kinh 127 





Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có 3 loại Đại Sư xuất hiện nơi thế gian làm lợi ích an 
lạc vô lượng chúng sanh, thương yêu thế gian trời người đại 
chúng làm cho được vô lượng lợi ích an lạc. 

Thế nào là ba ? Nghĩa là Như Lai, ứng chánh đẳng giác, minh 
hạnh, viên mãn, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng Sĩ, điều ngự 
trượng phu, thiên nhơn sư, Phật, Bạt Già Phạm. xuất hiện nơi 
thế gian vì các chúng sanh mà khai mở chánh pháp, đầu giữa 
trước sau đều tốt, văn nghĩa rõ ràng, thị hiện đầy đủ, thanh bạch 
phạm hạnh. Đó là khổ đề, đó là tập đế, đó là đạo đề, đó có thể 
hướng đến khổ diệt đạo đề, như thế có tên là Đệ Nhứt Đại Sư 
xuất hiện nơi thế gian làm lợi ích an lạc vô lượng chúng sanh, ai 
mẫn thế gian thiên nhơn đại chúng làm cho được vô lượng lợi 
ích an lạc. Lại nữa Như Lai, ứng chánh đẳng giác, vô học đệ tử 
tức các vị A La Hán các lậu đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm 
đã xong, việc đáng bỏ đả bỏ được sự lợi ích an lạc, hết các kiết 
sử, rồi cung phụng hành trì lời dạy chánh đáng của Như Lai. 
được giải thoát rồi, chứng biến tri rồi, xuất hiện nơi thế gian làm 
cho tất cả chúng sanh khai mở chánh pháp, đầu giữa cuối đều 
tốt, văn nghĩa rõ ràng, thị hiện đầy đủ, thanh bạch phạm hạnh. 
Nghĩa là khổ đế, là tập đé, là khổ diệt đế, có thể hướng đến khổ 
diệt đạo đế, như thế có tên là Đệ Nhị Đại Sư xuất hiện nơi thế 
gian làm lợi ích an lạc cho vô lượng chúng sanh, ai mẫn thế gian 
trời người đại chúng làm cho được vô lượng lợi ích an lạc. 

Lại nữa Như Lai, ứng chánh đăng giác, hữu học đệ tử đầy đủ 
phạm hạnh, đầy đủ chánh kiến đa văn; cho nên chánh văn khế 
kinh khi đọc tụng biên chép riêng như Già Đà, Vô vấn tự thuyết, 
Bồn Sự, Bồn sanh, phương quảng rộng nói, hiểu biết rõ ràng 
nghĩa nầy, xuất hiện ở thế gian vì các chúng sanh mà khai mở 
chánh pháp, trước giữa sau cuối đều tốt, văn nghĩa rõ ràng, thị 
hiện đầy đủ, thanh bạch phạm hạnh. Nghĩa là khô đề, khổ tập đé, 
khổ diệt đế, có thê hướng đến khô diệt đạo đế, như thế có tên là 
Đệ Tam Đại Sư xuất hiện ở thế gian làm lợi ích an lạc vô lượng 
chúng sanh, aI mẫn thế gian, trời người đại chúng làm cho được 


128 Thích Như Điển dịch 





vô lượng an lạc lợi ích. Như vậy có tên là 3 loại Đại Sư xuất 
hiện nơi đời làm lợi ích an lạc cho vô lượng chúng sanh, ai mẫn 
thế gian trời người đại chúng làm cho được vô lượng lợi ích an 
lạc. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


Có ba loại Đại Sư Làm vô lượng chúng sanh 
Nếu xuất hiện ở đời Xa rời các kết sử 

Hay lợi ích an lạc Giải thoát khổ sanh tử 
Trời người cùng thế gian Chứng thường lạc Niết Bàn 
Một là Đức Như Lai Dụ như Đạo Sư giỏi 

Hai là vô học đệ tử Hay chỉ người đường tốt 
Ba là hữu học đệ tử Đi đúng cứ thế theo 

Đủ tịnh giới đa văn Được an lạc chẳng nghi 
Như thế ba Đại Sư Như thế ba Đại Sư 

Trời người cùng ứng cúng Chỉ chúng sanh tứ đề 

Hay tuyên nói chánh pháp Tu hành chẳng buông lung 
Rộng mở cửa cam lồ Định, siêu sanh giải thoát 


Ta từ Đức Thế Tôn đã được nghe như thế nầy. Các Tỳ Kheo 
nên biết! Có 3 lúc chư thiên tụ tập hoan hỷ tinh tường, hiện 
tướng siêng năng xuống đến nhơn gian. Thế nào là ba ? Nghĩa là 
đệ tử ta hoặc có tài sản ít, hoặc có tài sản nhiều, hoặc có quyên 
thuộc ít, hoặc có nhiều quyến thuộc, hoặc thuộc dòng họ tôn 
quý, hoặc dòng họ thấp mà mới phát tâm rồi truyền pháp ấy 
rộng ra trong gia đình, có kẻ hoan hỷ xuất gia, lúc ấ ây chư thiên 
hoan hỷ tập hội, hoặc giống lời nói trời người đang biết. Nay đệ 
tử Phật cùng với quân ma bạn ác giao chiến với nhau cho nên ta 
bảo chúng trời giáng xuống nhân gian, tham gia giúp đỡ tăng 
trưởng tín tâm làm cho không ai chướng nạn. Nói lời ấy rồi 
xuông đến nhân gian, làm việc đáng làm, như thế có tên là lần 
thứ nhất chư thiên giáng thế, hoan hỷ rõ bày, hiện tướng siêng 
năng lai giáng nhơn gian. Lại đệ tử của ta cạo bỏ râu tóc mặc áo 
cà-sa có tâm tin chân chánh, bỏ nhà, không có riêng tư xuất gia 
làm Tỳ Kheo tu theo hòa kỉnh, ở yên giữ gìn giới biệt giải thoát, 


Bổn Sự Kinh 129 





làm việc mô phạm, chẳng có gì là không viên mãn. Ở nơi tội 
nhỏ cũng sinh sợ hãi, thọ học tất cả những học xứ đáng học, 
thành tựu thanh tịnh thân ngữ ý nghiệp, thành tựu đời sống 
thanh tịnh, thành tựu sự thấy thanh tịnh. Lúc ấy chư thiên hoan 
hỷ tập hội hoặc nói nên lời, chư thiên đều biết làm cho đệ tử 
Phật cùng với ác ma đang đánh nhau ta làm cho chư thiên xuống 
trần giúp đỡ tăng sức, uy lực để chiến thắng ma quân. Làm như 
thế rồi lại xuống thế gian, làm những gì nên làm. Như thế có tên 
là lần thứ hai chư thiên tập hội, hoan hỷ rõ ràng, hiện tướng 
siêng năng lại xuống thế gian. Lại đệ tử ta các lậu đã tận, chứng 
chơn vô lậu, tâm thiện giải thoát, huệ thiện giải thoát. Ở nơi 
pháp ấy tự chứng thông huệ, đầy đủ an trụ, có thê tự biết rằng ta 
sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không thọ thân 
nữa. Lúc ấy chư thiên hoan hỷ tập hội hoặc nói lời ấy chư thiên 
đều biết làm cho đệ tử Phật cùng với các quân của ác ma đang 
giao tranh thì chặt đứt đầu ma và chiến thắng ma quân rồi tự nói 
răng ta việc sanh đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, 
chăng thọ thân sau. Chúng ta tán thán chư thiên mang hương 
hoa rồi giáng xuống nhân gian lễ bái cúng dường, xưng dương 
tán thán thỉnh nói chánh pháp, độ thoát thân nây khỏi sanh lão 
bệnh tử, nói lời ấy rồi liền xuống nhân gian, làm việc nên làm. 
Như thế có tên là lần thứ ba chư thiên tập hội, hoan hỷ rỡ ràng, 
hiện tướng tốt đẹp giáng xuống nhân gian. Tỳ Kheo nên biết! 
Nếu có quốc thổ, thành ấp, làng xóm có kẻ tịnh tín phát tâm xuất 
gia thì được cạo tóc xuất gia chơn chánh. Kẻ xuất gia ấy các lậu 
sẽ hết. Ở nơi quốc độ thành â ấp ấy chư thiên cùng các thiện thần 
thường hay giáng xuống gia hộ bảo trì làm cho nơi ấy phong 
phú vui vẻ, phong điều vũ thuận, chẵng có những tật ách. Những 
chúng sanh trong ấy hướng về lòng từ, đồng tu thiện nghiệp, 
hiện tại tương lai, đêm dài an ồn sớm chứng vô thượng thường 
lạc Niết Bàn. Như thế có tên là ba lúc chư thiên tập hội, hoan hỷ 
rỡ ràng, hiện tướng đoan nghiêm giáng xuống nhân gian. Lúc ây 
Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói kệ rằng: 


130 Thích Như Điển dịch 





Chư thiên nơi ba thời Quy mệnh cho chúng ma 
Hoan hỷ cùng tập hội Giữ gìn tên tuôi lớn 

Rỡ ràng cùng sắc tướng Chư thiên tâm hoan hỷ 
Lai giáng nơi nhân gian Giúp đỡ tu cúng dường 
Tối sơ câu xuất gia Mong muốn được cắt tóc 
Sau đó là thế phát Lậu tận chứng vô sanh 
Thứ ba lậu tận hết Cho nên phải siêng năng 
Hàng phục các ma quân Tĩnh lự nhớ vui yên 

Chư thiên thấy xuất gia Dũng mãnh chắng buông lung 
Hay trừ được các lậu Điều phục các ma quân 
Hoặc cung kính cúng dường Ở nơi luật của Phật 

Như vậy mà ca tụng Chánh tín mà xuất gia 
Quy mệnh kẻ thù thắng Hay giải thoát các lậu 
Quy mệnh tối thượng sĩ Vĩnh viễn xa rời khô. 


Ta nghe từ Đức Thế Tôn như thế này. Các Tỳ Kheo nên biết! 
Lược nói có 3 sự việc, tối đại trời người. Thế nào là ba ? Một là 
sông lâu, hai là đoan nghiêm, ba là khoái lạc. Như thế 3 việc, cả 
trời lẫn người trăm ngàn vạn lần không thê tính đếm. Cho nên 
như ở nhân gian này tính số 50 năm thì ở cõi thiên nơi Tứ Thiên 
Vương thiên thì chỉ một ngày một đêm. Như vậy ngày đêm số 
đến 30 cho đến một tháng chứa thành 12 tháng, rôi thì một năm. 
Như thế từng năm, nơi Tứ Thiên Vương thọ lượng đến 500. Như 
vậy ở cõi người là chín trăm vạn tuổi nhưng người ở cõi nầy chỉ 
sống 100 năm. Như ở cõi thiên vào từng trời thứ 33 bằng một 
ngày một đêm. Như vậy ngày đêm số đến 30 rồi thì một tháng, 
kế đến 12 tháng, rồi thì một năm, như vậy hằng năm thì ở cõi 
trời thứ 33 ấy thọ lượng là 1.000 tuổi. So với nhân gian thì 3 
ngàn 6 trăm vạn tuổi. Như vậy ở nhân gian 200 năm thì ở cõi Dạ 
Ma một ngày một đêm, rồi thì ngày đêm số đến 30 rồi thì một 
tháng, chứa đến 12 tháng, rồi một năm, hằng năm như vậy. Ở 
cõi trời Dạ Ma tuôi thọ là 2.000 tuôi, bằng với nhân gian nây là 
một ức bốn trăm vạn tuổi. Như vậy ở cõi đời 400 tuổi thì ở cối 
Đầu Suất một ngày một đêm, như vậy ngày đêm số đến 30, rồi 


Bổn Sự Kinh 131 





thì một tháng, chứa đến 12 tháng, rồi thì một năm, hằng năm 
như thế, ở cõi Đâu Suất thiên thọ mạng 4.000 năm so với nhân 
gian này là năm ức bảy ngàn sáu trăm vạn tuổi. Như vậy ở cõi 
người nếu sông 800 tuổi thì ở cõi Lạc Biến Hóa Thiên chỉ một 
ngày một đêm. Như vậy ngày đêm tính đến 30 rồi thì một tháng, 
kế đến 12 tháng rồi thì một năm, cho đến hằng năm cõi Lạc Biến 
Hóa Thiên ấy là 8.000 năm so với nhân gian là 23 ức 4 trăm vạn 
tuôi. Như vậy thế nên sông 1.600 năm thì ở cõi Tha Hóa Tự Tại 
Thiên chỉ một ngày một đêm. Số cho đến 30, rồi thì một tháng, 
chứa đến 12 tháng. Rồi thì một năm, hằng năm như thế. Ở cõi 
Tha Hóa Tự Tại Thiên thọ mạng là Ï vạn 6 ngàn tuổi. So với 
người đời là 92 ức l ngàn 6 trăm vạn tuổi (ở đây tính số vạn vạn 
là 1 ức) như thế tên gọi là Trường Thọ Thiên, chư thiên đoan 
nghiêm, chư thiên khoái lạc, ở cõi nhân gian nầy không có gì có 
thể ví dụ được. 

Như thế chư thiên có 3 loại thắng sự. Tất cả đều là như vậy, 
vô thường, vô đán, chẳng thê giữ tin, đều bị biến đối. Sau khi 
chết gặp gỡ việc chết nơi chư thiên chúng kia khi lâm chung 
cũng có thiên chúng đến đưa và chỉ cho biết các cõi tiên và 
nguyện cho họ vãng sanh vào cõi lành. Khi lâm vào cõi lành rồi 
thì được lợi lạc. Được thiện lạc rồi thì thành tựu. Ở nơi chư thiên 
qua lại cõi lành, được lợi lạc, được thành tựu. Nghĩa là ở cõi chư 
thiên khi mệnh chung lại sanh vào người cùng với con người, 
qua lại cõi thiện. Đến cõi người rồi. Nơi Phật nói pháp và luật, 
hộ trì chánh tín, tên gọi là thiện lợi. Như thế lòng tin chơn chánh 
tăng trưởng lớn mạnh, cội gốc vững vàng. Thế gian Sa Môn 
hoặc Bà La Môn, Chư Thiên ma phạm, không thể như pháp dẫn 
họ vào sự thoái chuyền. Nên có tên là thành tựu. Do sự thành 
tựu này mà ở nơi Phật pháp làm được nhiều việc. Nghĩa là thanh 
tịnh lòng tin, xuất gia thọ giới, tu Đột Ma Tha, Tỳ Bát Xá Xa, 
quán 4 thánh đề, vĩnh viễn dứt trừ các lậu, chứng được Niết Bàn, 
tận chỗ nhỏ nhất. Lúc ấy Đức Thế Tôn sâu vào nghĩa nầy mà nói 
kệ rằng: 


132 Thích Như Điển dịch 





Chư Thiên ba việc thắng 
Sống lâu đẹp đẽ vui 
Người đời kể ngày tháng 
Tính đến khó lường được 
Như đây ba điều thắng 
Phi thường lại khó có 
Khó giữ, pháp biến đổi 
Tử ma lực còn lại 

Thiên tướng khi xá mệnh 
Và chư thiên tập hội 

Dạy dỗ những điều lành 
Làm cho tâm hoan hỉ 
Dương nguyện cho trời Phật 
Vãng sanh nơi đường lành 
Cùng với loài người thảy 
Sanh nơi nước sáng sủa 
Ở vào nơi Phật pháp 

Gặp được niềm tin chánh 
Tăng trưởng gốc sâu bền 
Tà giáo chăng thê chuyên 
Thân ngữ ý làm ác 

Hay phương tiện xả bỏ 
BỊ sanh vào nơi khác 


Lại có dư phương tiện 
Nhiều tu thân ngữ ý 

Ba thù thắng thiện pháp 
Như lý chánh tư duy 
Làm vô lượng rộng lớn 
Tu các việc phước nghiệp 
Nghĩa thí giới đa văn 

Ở nơi chánh pháp Phật 
Xuất gia tu phạm hạnh 
Chánh tín tu pháp lành 
Hay nhẫn và mêm mại 
Hoặc sanh ở trời người 
Hoặc chứng Niết Bàn vui 
Như vậy chư thiên tiên 
Đến giáo huấn chỉ bày 
Khi bỏ mạng cõi trời 
Như mẹ yêu con thơ 

Chư thiên thường phát 
nguyện 

Thiện vui hay tăng ích 
Làm cho A_ Tu La 

Thối lui chẳng tăng nữa. 


Bốn Sự Kinh quyền bảy 


e)š# œ5 


Dịch xong vào ngày Rằm Tháng Bảy năm Nhâm Ngọ, nhằm 
ngày 23 tháng 8 năm 2002, tại thư phòng chùa Viên Giác. Tổng 
cộng 200 trang viết tay khổ A4, dịch từ 37 trang trong Đại Tạng 
Kinh. Tất cả là 27 ngày, trung bình mỗi ngày dịch 7 trang trong 
mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2546 - 2002. 


133 


Bổn Sự Kinh 








+- 5% 4 C4 2g c) 
_ xá VA 
ệ ` 





134 Thích Như Điễn dịch 
Cùng Một Tác Giả 
1. Truyện cổ Việt Nam 1 & 2 * Nhật ngữ 1974, 1975 
3. Giọt mưa đầu hạ * Việt ngữ 1979 
4. Ngỡ ngàng * Việt ngữ 1980 
5. _ Lịch sử Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
trước và sau năm 1975 * Việt & Đức ngữ 1982 
6. Cuộc đời người Tăng sĩ * Việt & Đức ngữ 1983 
7. Lễ nhạc Phật Giáo * Việt & Đức ngữ 1984 
§. _ Tình đời nghĩa đạo * Việt ngữ 1985 
9. Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo * Việt & Đức ngữ 1985 
10. Đời sống tinh thần của Phật Tử Việt & Đức ngữ 1986 
Việt Nam tại ngoại quốc. 
11. Đường không biên giới * Việt & Đức ngữ 1987 
12. Hình ảnh 10 năm sinh hoạt Việt & Đức ngữ 1988 
Phật Giáo Việt Nam tại Tây Đức 
13. Lòng từ Đức Phật * Việt ngữ 1989 
14. Nghiên cứu giáo đoàn Phật Giáo dịch từ Nhật ngữ 90,91,92 
thời nguyên thủy [, H, II ra Việt & Đức ngữ 
17. Tường thuật về Đại hội Tăng già Việt, Anh 1993 
Phật Giáo thế giới kỳ 5 khóa I Đức ngữ 
tại Hannover, Đức Quốc 
18. Giữa chốn cung vàng * Việt ngữ 1994 
19. Chùa Viên Giác Việt ngữ 1994 
20. Chùa Viên Giác Đức ngữ 1995 
21. Vụ án một người tu Việt ngữ 1995 
22. Chùa Quan Âm (Canada) Việt ngữ 1996 
23. Phật Giáo và con người * Việt & Đức ngữ 1996 
24. Khóa giáo lý Âu Châu kỳ 9 Việt & Đức ngữ 1997 
25. Theo dấu chân xưa Việt ngữ 1998 
(Hành hương Trung quốc I) 
26. Sống và chết theo quan niệm của Việt & Đức ngữ 1998 
Phật Giáo 
27.. Hội kiến với Đức Đạt Lai Lạt Ma Việt & Đức ngữ 1999 
28. Vọng cô nhân lầu Việt ngữ 1999 
(Hành hương Trung Quốc II) 
29. Có và Không Việt & Đức ngữ 2000 
30. Kinh Đại Bi (dịch từ Hán văn ra Việt văn) Việt & Đức ngữ 2001 
31. Phật thuyết Bồ Tát Hành dịch từ Hán văn 2001 
Phương Tiện Cảnh Giới ra Việt ngữ 
Thần Thông Biến Hóa Kinh 
32. Bhutan có gì lạ ? Việt ngữ 2001 33. 
Kinh Đại Phương Quảng Tổng Tn - dịch từ Hán văn ra Việt ngữ 2002 
34. Cảm tạ xứ Đức Việt & Đức ngữ 2002 
35. Thư tòa soạn báo Viên Giác trong Việt ngữ 2003 
25 năm (1979 - 2003.2004) 
36. Bốn sự kinh dịch từ Hán văn 2003 


ra Việt ngữ 


Bổn Sự Kinh 135 





Chú thích : (*) hết 
Sẽ xuất bản năm 2003 


- Những đoản văn viết trong 25 năm qua Việt & Đức ngữ 





136 Thích Như Điển dịch 





CÁC BỘ BĂNG KINH TỤNG VÀ GIẢNG PHÁP 


CỦA THƯỢNG TỌA THÍCH NHƯ ĐIỂN 





Ạ Băng kinh tụng : 

01- Nghi thức cậu an 

02- Nghi thức câu siêu 

03- Tịnh độ sámhôi - 

04- Phật Đản lễ vía xuât gia 

05- Kinh Vụ Lan 

06 - Thân chú Thủ Lăng Nghiêm 
Ø7- Câu siêu cúng vong 

08- Dược Sư 

09- Thủy Sám (bộ 3 băng) 

10- Địa Tạng (bộ 3 băng) 

11- Di Lặc hạ sanh thành Phật 
12- Lương Hoàng Sám (bộ 6 băng) 
13- Kim Cang 

14- Niệm Phật cầu vãng sanh 

15- Phạm Võng Bồ Tát Giới 

16- Công phu sáng 

17- Nghi lễ thực hành chuông mõ 


B. Băng giảng pháp : 

01- Vô thường. 

02- Ý nghĩa việc quy y Tam Bảo và thọ 
trì ngũ giới 

03- Tứ Diệu Đề 

04- Cuộc đời Đức Phật 

05- Con đường giải thoát 

06- Hạnh nguyện độ sanh của QTA Bồ 
Tát 

07- Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh 

08- Kinh Bách Dụ (bộ 7 băng) 

09- Hành Bồ Tát đạo (bộ 3 băng) 

10- Ngữ Lục Pháp / HT. Tuyên Hóa / 
(bộ 4 băng) 

11- Tán thán công đức Bồ Tát 

12- Từ bi đạo tràng sám pháp (bộ 2 

băng) 

13 - Tự tâm là Bồ Đề 

14- Thập Đại Đệ Tử của Đức Phật (bộ 4 
băng) 

15- Thập địa Bồ Tát 


16- Kinh Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh (bộ 


6 băng) 
17- Kinh Đại Bảo Tích - Pháp Hội Ma Ha 
Ca Diệp - (bộ 2 băng) 


18- Kinh Đại Bửu Tích - Pháp Hội 25 - (bộ 


3 băng) 


19- Qui sơn cảnh sách 

20- Sám ngã niệm (bộ 2 băng) 

21 - Xá lợi 

22- Bô Tát Thiện Giới Kinh (bộ 4 băng) 


23- Kinh Văn Thù Sư Lợi vân Phật (bộ 10 
băng) 

24- Kinh Bồ Tát Văn Thù nói Bát Nhã (bộ 
4 băng) 

25- Lịch sử Phật Giáo Việt Nam (bộ 4 
băng) 

26- Học và Tu 

27- Kinh Đại Bi (trọn bộ 18 băng) 


28- Thiền trà - Câu hỏi và trả lời - (bộ 2 
băng) 

29- Niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi 

30 - Ý nghĩa lá Bồ Đề 

31 - Đại Thừa Khởi Tín Luận (trọn bộ, 27 

băng) 

32- Công đức của việc xuất gia 

33- Phật nói Kinh Bồ Tát Hành Phương 
Tiện (bộ 3 băng) 

34- Duy Thức Tam Thập Tụng (bộ 4 băng) 

35- Cận tử nghiệp và tái sanh 

36- Công đức tán dương chư Phật Bồ Tát 

37- Hai mươi lăm cõi hữu tình (bộ 2 băng) 

38- Nói về thanh niên GĐÐ Phật Tử 

39- Sơ lược về Bồ Tát Giới 

40- Tình yêu Từ bi và Thù hận 

41- Dụng công tu học như thế nào? 

42- Phật Pháp vấn đáp tại Thụy Điển 

43- Ý nghĩa các ngày vía 

44- Kinh Viên Giác (trọn bộ 21 băng) 

45- Phật học vân đáp. 

46- Qui nguyên trực chỉ (60 băng 90 phút 
và còn tiêp tục. 


Ghi chú : 
- Băng kinh tụng 5 Euro/Ibăng 
- Băng giảng pháp 3 Euro/lIbăng 


(Chưa tính cước gởi bưu điện) 


eš# œ5 


